





Josh Bartok biên soạn 
Thích nữ Minh Tâm /ên địch 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ 


Mỗi ngày một câu kệ 
Mỗi ngày một đóa hoa 
365 Pháp vị cho chúng ta 


Tựa 


IA đYHd AVYÐN S9£ 


Những câu kệ, lời văn, tư tưởng, ý nghĩ trong 
suốt 365 trang giấy của quyển sách nhỏ này là 

tinh hoa, là kinh nghiệm tu tập, là trải nghiệm Luấ: 
cuộc sống từ nhiều nguồn tư tưởng, hệ phái, ' 
pháp môn khác nhau, là suối nguồn tư duy, là \ . 
hạnh nguyện, là sự hành đạo và chứng đạo của `.`, 
những bậc Lạt Ma Phật giáo Tây Tạng, những - 
Tăng sĩ Miến Điện, những vị Thiển sư, những “ ' 
đạo sĩ Ấn Độ giáo, những cư sĩ học giả Đông Tây, 

và ngay cả những thi sĩ, văn hào, nghệ nhân trên 
thế giới, tuy nhiên, như nước trăm sông đều chảy 
xuôi về biển rộng, dù khác nhau trên mặt văn từ, 
ngôn ngữ hay hình thái diễn đạt, những nguồn tư 
tưởng tâm linh này đều nhắm chung về một đích 
hướng là “Yêu thương đời, giác ngộ người trong 
Từ Bi, Trí Tuệ và An Lạc” 









INV.L HNIIN AN HJH.L 


\ 


¡. rằng quý độc giả có thể tìm thấy sự khuyến khích, 





Chúng tôi thành kính tri ân những đóng góp, nỗ 
lực của tất cả các bậc đạo sư, dịch giả và biên tập đã 
giúp duyên lành cho chúng tôi có thể hoàn thành 
tập sách này. Chúng tôi hy vọng rằng hình thức 
định dạng mỗi ngày “kiểu nhật ký” này sẽ là một 
phương cách mới để quý độc giả trải nghiệm vài 
giây phút tư duy sâu lắng qua từng trích đoạn để 
có thể thẩm thấu và dõi theo nhịp sống của những 
, câu kệ hay tư tưởng trong sách. 


— Song điều tiên quyết hơn hết, khi biên soạn và cho in 


ra tập sách nhỏ này, chúng tôi chân thành mong mỏi 


/ sách tiến, giác ngộ, và ngay cả sự khuây khỏa, thư 


thái, an lạc tâm hồn, khi quý vị tiến sâu hơn theo 
chính bước chân của quý vị vào vùng nội tâm tĩnh 
lặng và trí tuệ siêu việt của mình mỗi ngày. 

Hy vọng tập sách “365 ngày Pháp vị” này sẽ thăng 
hoa từng ngày sống cho tất cả những ai muốn 
chuyển hóa cuộc đời mình trên chiều hướng phát 
triển tâm linh, đạo đức và kính chúc quý vị sống 
365 ngày an lạc và trí tuệ. 


Thay mặt ban biên tập 
Wisdom Publications Somerville, Massachusseffs 


JOSH BARTOK 


Lời người dịch 


Trong cuộc sống thường nhật của ta, có những lúc 
ta cảm thấy thật phấn khởi, vui vẻ, hăng say, tin 
tưởng vào bản thân hay một lý tưởng thiêng liêng 


nào đó, nhưng cũng có lắm phen ta chao đảo, bất đố 02 


an, bức xúc và có khi thất vọng, tuyệt vọng về một , 
người nào đó ta từng tôn trọng, ngưỡng mộ, yêu , 


thương hay mất phương hướng, lạc lõng, không `.“ 


giải quyết được một nan để... 


Tất cả những lượn sóng tư tưởng nổi loạn, phiền ˆ 
muộn, khắc khoải, khổ đau bất tận miên man 
đó... ai ai cũng đều trải qua, ai ai cũng phải chịu 
đựng, nhưng có phải chăng ai ai cũng phải chấp 
nhận cả? Có phải chăng vì “lỡ mang lấy nghiệp 


vào thân, thì đừng trách lẫn trời gần trời xa.” 


Không, theo giáo lý nhà Phật, nghiệp quả không 
khư khư cứng nhắc, không phải là không chuyển 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 









¬ 
ED 
' 
z. 
C 
< 
Z 
TL 
loi 
m>› 
< 


hóa thay đổi được. “Tu là chuyển nghiệp: Chỉ có 
công đức tu hành mới có năng lực chuyển hóa 
thay đối được nghiệp quả. Vì thế, nếu ta muốn 
thay đổi cuộc đời, muốn an hưởng một cuộc 
sống tươi thắm hơn, ý nghĩa hơn... thì ta hãy tập 
trung nghị lực ý chí thực hành theo lời Phật dạy 
để hương vị Phật pháp thẩm thấu vào trong từng 
tế bào mạch máu của mình, để từ đó ta sẽ chuyển 


,hóa dần cuộc đời mình từ tối ra sáng, từ buồn 
⁄ < thương thành vui vẻ, từ trói buộc thành giải thoát 


an lạc. 


\ Quyển sách “365 Pháp vị này chỉ xin được là một 
/ giọt sương mong manh thật nhỏ bé hòa mình 


vào dòng suối hương vị Phật Pháp vô tận kia, 
mong sẽ được tuôn chảy vào tâm hồn của những 
ai đang nếm vị ngọt của suối nguồn tâm linh tăng 
thượng và giúp được một phần nào khai phóng 
giải tỏa được cơn khát bỏng Chân Thiện Mỹ giữa 
sa mạc trần gian này. 


Kính nguyện tất cả pháp giới chúng sinh mọi loài 
đều được an vui, giải thoát về cảnh giới Thường 
Tịch Quang. 


Nam Mô A Di Đà Phật. 
Thích nữ Minh Tâm cẩn bút 


Ngày Ö1 tháng Giêng 


“Bạch Thế Tôn, làm sao Ngài có thể vượt qua 
được dòng thác lũ kia?” 


“Này thiện nam tử, không dừng lại, không 
cưỡng cầu ráng sức, Thế Tôn đã vượt qua” ` 


“Nhưng thế nào là không cưỡng cầu, không dừ ng, Z 


lại mà Ngài có thể vượt qua được dòng sông?” 


“Một khi ta đứng lại, có nghĩa là ta đã bị chìm, 
nhưng nếu ta vùng vẫy chống cự, ta cũng sẽ bị 
cuốn phăng đi. Tuyệt diệu nhất là ta không đứng 
cũng không chống cự, mà uyển chuyển, ta sẽ vượt 
qua được dễ dàng dòng sông Sinh Tử” 


Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
Buddha 


8 IA đYHd AVYÐĐN S9£ 












>`à Ngày 02 tháng Giêng Ngày 03 tháng Giêng : 
Dù chúng ta có gắng sức bao nhiêu đi chăng nữa, Bạn có thể sẽ dễ dàng đi đến kết luận rằng “có lẽ Z 
_ dù chúng ta cố bặm môi, gồng mình nắm chặt thiển là tốt cho một số người nhưng hoàn toàn / 
R trong đôi tay những gì chúng ta tham đắm, mê không thích hợp với bạn” Trong trường hợp của , 
Ẹ say thì một ngày kia, tất cả những thứ đó vẫn tan tôi, việc tập thiền cũng đã bắt đầu đầy đau đớn và `. 
E biến hủy hoại đi theo quy luật Vô Thường; không tẻ nhạt không sao nói hết. Gần như chắc chắn là __ 
£ một cái gì trên cuộc đời này có thể tổn tại bền sẽ có những lý lẽ cực kỳ thuyết phục tìm đến với /<... 
2 vững lâu dài cả. bạn, để bạn phải bỏ cuộc ngay cả khi còn chưa Ô ` 


K › `... bắt đầu nhưng đừng nghe theo chúng! 
Vậy tại sao chúng ta lại ngu xuẩn bám víu vào 6 CHHŠ Hồ ỗ 


những sự vật vô thường như vậy nhỉ? Tơm Chetwynd, Zen and The Kingdom oƒ Heaven 


Master Hsing Yun, Describing The Indescribable 






` Ngày 04 tháng Giêng Ngày 05 tháng Giêng 


5 Khi chúng ta bị trượt té ngã sóng soài trên đất Trí tuệ không có nghĩa chỉ là kiến thức mà còn 


Ể IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








(đau lắm!), có thể chúng ta giận lây cả đến mặt bao gồm luôn sự hiểu biết thực tiễn kinh nghiệm. / 
đất kia, nhưng nếu muốn vươn mình đứng dậy, Trí tuệ sẽ giúp chúng ta chuyển hóa thay đổi được , 
chúng ta cũng phải nhờ đất để chống tay mà đứng gốc rễ tất cả những thói quen, tập khí, quan niệm, `. +2 
lên đấy, các bạn ạ! thành kiến... và một khi chúng ta đã chuyểnhóa `“ 


được nội tâm, chúng ta sẽ khám phá được luôn / 
tính chất tương tức tương quan vô thường của 
vạn hữu vũ trụ. 


Kathleen Mc Donald, How to Meditate 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Martine Batchelor, MeditaHion For Life 






7 Ngày 06 tháng Giêng Ngày 07 tháng Giêng : 
¡_ Chúng ta vun trồng công đức trong tâm, và chúng Thân và tâm là tổ ấm của chúng ta. Nếu một khi Đ 
| ^ ^* Ấ* ` ~. 2 2 . ^ 2K. Z ° re” ^ ^ ` ^ < 
, ta cũng gây tội lỗi vì những vọng tưởng nẩy sinh bên trong tổ ấm đó bị dơ bẩn lộn xộn thì bên = 
TỶ trong tâm. Chúng ta vẽ, in hay khắc bất cứ hình ngoài không thể nào sạch sẽ và gọn gàng được. ⁄T 


NHÍ DAO DĐ OIỆTEP HD 2k, Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere [ 


Tâm chúng ta như một họa công có thể vẽ bất cứ \ 
một thứ gì, và một khi tâm ý vẽ xong thì nó thực 
hiện liền, tuy nhiên dù ngay lúc những ý nghị, tạp 
niệm, vọng tưởng điên đảo... có khởi lên đột phá ⁄“ẢA 
tâm hồn chúng ta thật mãnh liệt điên cuồng đến 
thế nào đi chăng nữa, nếu tâm chúng ta không 
hề bị khắc ¡n, hẳn dấu thì tâm của chúng ta vẫn 
trong sáng, thanh tịnh, không bị vẩn đục, giống 
như hoa sen dù mọc ở trong bùn nhơ vẫn không 
hề bị bùn làm ô nhiễm. 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


Jae Woong Kim, Polishing The Diamond 






` Ngày 08 tháng Giêng Ngày 09 tháng Giêng 


Đỏ 
® 
CŒx\ 
⁄ 
a 
>> 
< 
=> 
_ 
m> 
rơ 
< 






D82 ồ Không cần biết là bạn đã rong ruổi đuổi theo Hãy sống hợp lý với phong cách mà bạn trưởng /20 
: những lạc thú và những thành quả đạt được của thành, và đừng bao giờ nghĩ là đã quá trễ. Không / 

E bạn mệt nhọc, khó khăn tới cỡ nào; chắc chắn sẽ bao giờ quá trễ cả. Ngay cả nếu ngày mai bạn , 

Ẹ có lúc bạn phải vấp té và thất bại, và cũng không sẽ chết, hãy luôn giữ vững mình ngay thẳng và N\ 4} 
E cần biết bạn đã chạy trốn nhanh tới cỡ nào, sự trong sáng, vui vẻ; phải luôn là một con ngườian _ 

z đau khổ phiền muộn vẫn bắt kịp được bạn. lạc, hoan hỷ như ngày hôm nay bạn đang an lạc, “:”.... 
: Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In tươi vui. Nếu bạn luôn giữ được tư thái an nhiên, Ƒ ` 


hoan hỷ, tươi thắm đó mỗi ngày, từng ngày một, 
chắc chắn cuối cùng bạn sẽ đạt được hạnh phúc 
tối thượng của đỉnh giải thoát giác ngộ tuyệt đối. 


Lama Thubten Yeshe, The Bliss oƒ Inner Fire 


Đlain English 






` Ngay 10 tháng Giêng Ngày 11 tháng Giêng 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






1 ồ Trên nền tảng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, Sự chân thật thẳng thắn có thể được vun trồng ⁄52 
- chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng mỗi người bằng cách chuyển hóa tiếng nói nội tâm của bạn. / 

= chúng ta đều có khả năng phát triển thăng hoa Thí dụ như bạn hay nghĩ: “Ta không tốt” hay, 

Ẹ được một cảm giác thực sự thanh thản và thương “Người đó không tốt; “Những người kia không N\ 4} 
E yêu đối với tất cả chúng hữu tình. tốt”.. Có đúng như vậy không? Có vài lý dolạ `“. 
ễ His Holiness Dalai Lama, The Good Heart Re H0 nh xế: TU lo - ng bàn, Ÿ/ (AI N 
> nghĩ cho rằng mình là người tốt nhất hoặc trái lại, 


mình là kẻ xấu xa nhất. Cái nào đúng trong phút 
giây hiện tại này? Chúng ta đã tiếp cận được bao 
nhiêu thực tế kinh nghiệm sống của chúng ta? 


Martine Batchelor, MeditaHion For Liƒe 


Ngày 13 tháng Giêng 






z Ngày 12 tháng Giêng 


Ộ `. `. l Hãy để tâm trí bạn lắng yên trong trạng thái như 
Giây phút hiện tại thay đổi vút qua nhanh chóng như tĩnh lặng ban sơ, không bị xáo trộn của nó. 
: an NRo: chúng „ HIƯỜHg KHI lòng nứt nhận Đừng theo đuổi những ý nghĩ “Đây là vấn đề, kia 
biết được sự hiện hữu ch, Từng sát na tâm là vấn đề, v.v và v.v. Không đặt tên hay dán bất nể 
thức cũng giống như chuỗi hình ảnh liên tục vụt cứ một cái nhãn hiệu rắc rối phức tạp nào lên / 
xẹt qua máy chiếu. Có vài hình ảnh xuất phát từ những khó khăn đời sống của bạn; hãy để yên | 
Mong BiIác = PHỢg, đón y hình ảnh khác thì lại tâm trí bạn trong trạng thái an nhiên, thật tĩnh ` W2 
BE THFLNHHEIDDI THỊ IỊTH HEHHIDB NHA NHEDI lặng vốn sẵn có của nó. Theo phương cách đó, - 
từ ảo tưởng tương lai. Chính niệm giúp chúng ta bạn sẽ dừng lại và chấm dứt sự rên rỉ than van, ⁄‹⁄, 
⁄£ £ 7» ~: ` 2 Z . . . š h/ 
đóng chẹt ng cái khung những hình " đó lại cũng như thay đổi được cách nhìn về những điều 
để chúng ta có thể tỉnh giác nhậm lẹ về những kiện sống khốn khó, khổ sở hiện tại của mình, 
` kinh nghiệm sói chúng ẹ Ỳ nhự không cho đó là những vấn để nan giải nữa, và sẽ 
chúng thực là, không bị vặn vò, méo mó vì những ứng phó được, chấp nhận được, hòa mình được 
ĐI (UEHHEUI, THEDD)LUPHSUISH EM 10Ê vào bất cứ môi trường sống nào, dù thuận hay 
Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindƒful nghịch, dù vui hay buồn, khổ sở hay hạnh phúc. 
Sfeps To [lappiness 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 






IV.L HNIN AN HJH.L ÑI 


Lama Zopa Rinpoche, Transƒorrming Problerms 
lnio Happiness 






IV.L HNIIN AN HJH.L XI 


z Ngày 14 tháng Giêng 


Có một ngụ ngôn Á Đông nổi tiếng kể về chuyện 


. một chú khỉ tham ăn bị mắc bẫy: 


“Ngày kia, chú khỉ nhà ta đang tung tăng chuyền 
cành thì chợt thấy ở một gốc cây có một cái thùng 
gỗ to lớn nhưng cái miệng thùng lại rất nhỏ. Tò 
mò, chú khỉ ghé mắt dòm vào và thấy bên trong 
thùng một trái đỏ mọng ngọt lịm, bốc mùi thơm 
ngát. Thế là khỉ ta, bị mùi thơm hấp dẫn, không 
nhịn được, bèn thò tay vào miệng lỗ thùng và 
chụp lấy trái cây thơm ngon quyến rũ đó. Nhưng 
khi chú khi muốn rút tay ra thì, hỡi ơi, chú ta 
không thể rút tay ra được vì cái miệng thùng quá 
nhỏ, không cách gì rút được cái tay đang nắm 
chặt trái cây đó. Loay hoay mãi, chú khỉ vẫn bị kẹt 
tay trong thùng. Và chú cứ loay hoay mãi cho đến 
khi người thợ săn tới chụp cổ bắt sống mang về, 


nhưng khỉ vẫn không hiểu được là chi cần buông 
trái cây ra là mình sẽ rút tay ra được và không bị 
thộp cổ. Chỉ cần buông tay, chỉ cần buông tay!” 


Đúng vậy! Chúng ta cũng vậy, cũng như chú khỉ 
khù khờ tham ăn đó. Đó là cách chúng ta sống 
cuộc đời của chúng ta. Chúng ta bị mắc bẫy bởi vì 
chúng ta muốn đời sống chúng ta chỉ toàn là ngọt 
đẹp và may mắn. Và chúng ta cứ nắm chặt mãi 
những gì chúng ta có, chúng ta không thể buông 
tay, không chịu buông tay. Rồi bởi vì không thể 
buông tay, chúng ta cứ bị vướng kẹt mãi vào vòng 
tròn bất tận của hạnh phúc và bất hạnh, của tình 
yêu và thù hận, của hy vọng và thất vọng, của an 
vui và đau khổ, của sống và chết... 


Ñ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Ayya Khema, Be An lsland 









IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


| N Ngày 15 tháng Giêng Ngày 16 tháng Giêng 
Z Bách Trượng hỏi thiển sư Mã Tổ: “Cái gì là ý Tất cả lỗi lầm trong tâm trí của chúng ta - ích kỷ, Pấ7 
nghĩa cốt lõi của thiên?” vô minh, sân hận, tham đắm, tội lỗi và mọi vọng / 


niệm, phiền hoặc - đều hư huyễn, tạm thời, vô 
thường, không lâu dài. Và bởi vì nguyên nhân `, 
gây ra khổ đau cho chúng ta - chính những vọng ` 
From Zen Chinese Heritage niệm tư kiến điên đảo và tăm tối trên - vốn vô ⁄ 
thường, biến đổi, nên sự khổ đau của chúng ta 
cũng vô thường, thay đổi, không lâu dài. 


Mã Tổ trả lời: “Đó là nơi mà ngươi buông bỏ xác 
thân và đời sống” 







h / v 
Í 
Í 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Lama Zopa Rinpoche, Ultimate Healing 






` Ngày 17 tháng Giêng Ngày 18 tháng Giêng 


G3 
S®S 
œŒ\ 
Z 
= 
>> 
< 
Ki 
r_ 
mm 
r9 
< 






P2 Ồ Không phải chỉ đơn thuần ngồi xuống yên lặng là Cũng giống như con khỉ trong rừng cứ chuyền hết 

- ta có thể thực hành thiền định nếu trong tâm ta cành cây này sang cành cây khác, cái mà chúng ta / 

K vẫn đầy dãy phiền hoặc hệ lụy trần tục như một đặt tên là “tâm thức,” “tâm lý,” và “ý thức” cũng | 

Ẹ nắm tơ vò. Tốt hơn hết và cần thiết hơn hết, hãy tập khởi, khuấy nhiễu, náo loạn tâm chúng ta hết N\ ⁄% 
= vì sự giải thoát khổ đau và hạnh phúc tối thượng ngày này đến ngày khác, hết phút giây này đến `“. 
z tịch tĩnh niết bàn của chúng sinh mà dũng mãnh phút giây khác. Z2! 

: D0 L0 00 0 REOIETEDH JJMC KƯïn THIẾT Buddha, In The Connected Discourses oƒ lhe f ` 


định; có như thế thì ta mới có thể gặt hái kết quả 


thù thắng được. Buddha 


Padmasatnbhava, Natural Liberafion 


Ngày 19 tháng Giêng 


Chúng ta hãy nhớ kỹ rằng “những thói quen, tập 
khí kết cấu từ lâu đời rất khó mà diệt trừ nổi” Rất 
khó mà dễ dàng nhận ra được sự bực tức, sân hận 
hay ghen ty của chúng ta... vì thế chúng ta thường 
. _ chán nản tiêu cực phó mặc cho chúng dấy khởi 
l _„ trong tâm theo chiều hướng quen thuộc hoặc có 
< thể chúng ta gồng sức nỗ lực phân tích nào là 






G3 
S®S 
œŒ\ 
=2 
= 
>> 
>> 
< 
Ki 
r_ 
mm 
r9 
< 
¬ 






\ nguyên nhân, nào là hậu quả của chúng để tìm Ngày 20 tháng Giêng 
\ cách diệt trừ... 
/ Chuyển hóa tâm là một tiến trình chậm theo thời 
gian tính. Giống như chúng ta tập cỡi ngựa vậy, Các Thiền sư rất thường hay nói về sự dễ duôi khi /TÚ 
Ề ban đầu chúng ta phải đi nước kiệu, dần dần đi quý vị tự mình thực tập thiển. Vì quý vị không , 
= nước sãi, vững vàng rồi mới phi nước đại. Tiến làm phiền bất kỳ ai khác, nên quý vị sẽ không \ 
> trình chuyển hóa “tâm viên ý mã” của chúng ta ngại thay đổi tư thế cho thoải mái, và rồi lại tiếp `, 
- — cũng như thế. Những tập khí tích tụ từ lâu đời tục thay đổi nữa. Quý vị có thể thu ngắn thời gian. 
Z lâu kiếp trong bản năng, trong tiểm thức hay vì ngồi thiền, rồi lại thu ngắn hơn nữa - và cuối cùng /-.. 
= hoàn cảnh môi trường xung quanh ảnh hưởng chẳng còn ngồi nữa. Nhưng sự thay đổi tư thế “ 
_ sẽ dân dân theo quá trình tôi luyện dùi mài mà của quý vị đã quấy rối việc ngồi thiển của chính 
chuyển đổi lần lần từng bước, từng bước từ xấu quý vị và phá hỏng mọi thành quả quý vị đã có 
thành tốt và sẽ hoàn toàn thay đổi thành những được thông qua việc khuấy động tâm thức và bản 
hành động trong sáng, tốt lành, đem lại lợi ích an ngã. Quý vị đã làm hại chính mình. 
lạc cho chính bản thân chúng ta và mọi người, Tom Chetwynd, Zen and The Kingdom oƒ Heaven 


mọi loài. 


Kathleen Mcdonald, How To Meditate 


| . Này 21 tháng Giên Ngày 22 tháng Giên 
;1X@q s s say Š Š 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








\ Nếu chúng ta chia ra làm hai ranh giới - một “bạo Những người nào hiếm khi đọc sách sẽ không 
- lực? một “không bạo lực” - và chúng ta đứng hẳn bao giờ hiểu được những lời dạy của Phật, và có 
7 về một phía để tấn công phía bên kia thì thế giới thể, tệ hơn thế nữa, họ sẽ xem thường, không Zĩ 
không bao giờ được yên ổn thanh bình cả. Chúng màng tới, nhưng những ai cố gắng quán sát 7 
r ta sẽ luôn luôn than phiền, trách cứ và lên án những gì sinh khởi trong tâm thức, và luôn cẩn 
# những ai chúng ta cho rằng họ phải nhận lãnh trọng phòng hộ sáu căn trên tiêu chuẩn đạo đức, \ —A/J 
s trách nhiệm cho những cuộc chiến tranh và bất sẽ không bao giờ bị sa lầy. Những người đó có `. 
< v ⁄ 
s công xã hội, mà chưa hề nhận thức cái mức độ khả năng quán triệt được đau khổ và thẩm thấu Z 
3 bạo động ngay trong chính bản tâm của chúng được giáo pháp của Phật dạy. Họ sẽ hiểu được. 
Z 


ta, ngay chính trong con người chúng ta. Thực những quyển sách họ đọc. 
thế, chúng ta phải quán chiếu chính chúng ta và 
ngay cả với những người mà chúng ta lên án nếu 
chúng ta muốn có một sức tác động mãnh liệt và 
hiệu quả thực sự. 


Buddhadasa, Heartwood oƒ The Bodhi Tree 


Ayya Khema, Be An lsland 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 







ÁN Ngày 23 tháng Giêng Ngày 24 tháng Giêng 
® Nếu bạn không bao giờ thử làm øì, bạn sẽ không Mục đích của tất cả các tôn giáo lớn không phải T 
h bao giờ gặt hái kết quả hay sẽ không bao giờ biết là để xây dựng những ngôi đền, chùa chiền hay / 
z mùi vị của cái gọi là kết quả hay thành công; thánh đường nguy nga, hoành tráng, lộng lẫy , 
Ẹ nhưng nếu bạn thử, bạn sẽ rất có thể ngạc nhiên bên ngoài... mà chính là xây dựng những thánh `... 
: với chính khả năng bản thân mình. đường, đền chùa Từ Bi, Bác Ái, Trí Tuệ và Hạnh — 
Ế Vậy bạn sẽ thử hay không đám thứ? Phúc bên trong chúng ta, trong trái tim chúng ta. ⁄“ T 
z His Holiness Dalai Lama, The Good Heart ' 


Lama Thubten Yeshe, The Bliss oƒ Inner Fire 






` Ngày 25 tháng Giêng Ngày 26 tháng Giêng 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






Z 5 Chỉ có một đường tơ rất mong manh giữa ranh Bạn có thể kỳ vọng một chút lợi lạc nào đó từ rZ 
: giới đời sống này và đời sống kế tiếp. Chẳng biết công phu thiền tập. Tầng cấp đầu tiên là quán / 

z sáng mai tôi có còn sống hay không, vậy thì tại chiếu những sự vật thực tiễn; theo thời gian thực | 

Ẹ sao lại đánh lừa cái chết với những ảo huyền về hành thì những tầng cấp sau sẽ tiên nghiệm hơn, N\ 2 
E những đề án tương lai cuộc đời? chuyển hóa hơn. Công phu thực hành thiển định _ 

ễ Milarepa, Drinking The Mountain Streamm .n  n kiô® ho 2i? mn ho : $ àm / hi 
s xa hơn, vi diệu hơn, uyên thâm hơn, và siêu việt £ 


hơn. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 


J „ Ngày 27 tháng Giêng Ngày 28 tháng Giêng 





IA đYHd AVÐĐN S9£ 





`. Nâng lên tà áo, Cái gì là thiện? Không sát sinh là thiện, không 
- Tôi kéo nước trong veo nhiệm mầu trộm cắp là thiện, không tà hạnh là thiện, không 
TP Từ suối này và mặc nó trào dâng, ác khẩu là thiện, không nói dối là thiện, không #5 
Cọ đôi guốc và giặt vải quàng đầu. Sương mù nói lưỡi hai chiều là thiện, không nói thêu dệt là 
m Như khói vỡ tan trên linh sam cùng trúc. thiện, không nhiều chuyện là thiện, không tham , 
z Mờ ảo... khói sương... chẳng thấy rõ được gì... cầu là thiện, không sử dụng các chất men say, ma Ẳ „4 
s Nhưng bầu trời tâm thức tôi, túy là thiện, chánh kiến là thiện. Tất cả những `. 
- Vẫn tĩnh lặng, sáng trong, thứ không” được làm như trên là thiện; những - 
3 Minh triết, như như, và không hề xao động. ai sống thực hành được như thế là người hiển, 
Z 


người thiện, người đạo đức. 
GỊHGIRCUIATUIPET!FEEESIIDEDNIPRHHIEPEPSHPPI r0) Và cái øì là cội rễ của thiện? Không tham là cội 
Now 8 s3 và F Ô nh. chà Sản xà À 
rễ của thiện, không sân là cội rễ của thiện, không 
sỉ là cội rễ của thiện. Không Tham, Không Sân, 
Không Sĩ là cội rễ của Thiện. 
Buddha, In The Middle Length Discourses oƒ The 
Buddha 






` Ngày 29 tháng Giêng Ngày 30 tháng Giêng 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






" ồ Chỉ nghĩ có mỗi loài người thôi thì đầu óc chúng Từ bỏ cái vòng bánh xe luân hồi sinh tử có nghĩa 2 0ì 
: ta thật có vẻ hẹp hòi thiển cận quá; nhưng nếu có là chúng ta từ bỏ cái tập khí tham chấp, đắm j 

E lòng quan tâm và nhận thức triệt để là tất cả vạn trước, nắm bắt, và những vọng tưởng điên đảo ô , 

Ẹ loại chúng sinh hữu tình trong vũ trụ này đã từng nhiễm của chúng ta. Và cũng có nghĩa là khi từ N\ ⁄% 
= có lần thay hình đổi dạng làm cha làm mẹ chúng bỏ luân hồi, chúng ta ôm trọn khả năng giác ngộ `“. 
z ta thì tự nhiên sẽ khai mở được ra một không giải thoát vốn sẵn có của chúng ta. Z2! 

: gian tình thương bao la chan hòa giữa nhau, với Yo;ng'2bsa itiiopdfieffanftraiitrTidBlinib ` 


nhau và cho nhau. Iio Happiness 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 





SN, Ngày31 tháng Giêng Ngày 01 tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






” ồ Điều thiết yếu là phải biết khi nào không nên chú Chân tính giác ngộ hiển hiện khi không có một P2 

_ ý tới những gì làm tâm mình manh động. Tuy hành vi tạo tác nào sinh khởi. Vô tướng, vô tác, vô / 

= nhiên, nếu như chúng ta chỉ biết tránh né như nguyện. Không Phật, không chúng sinh, không , 

Ẹ một phương cách duy nhất để đương đầu với một thiện, không ác, không tăng, không giảm, không \ S4? 

= vài chướng duyên nào đó thì thành quả việc thực sinh cũng không diệt... NIZ 

z SP HE thu GĐpIBIED ESTSet it SHCEDOEHIE Jamgon Kongtrul, Creation and Completion ˆ l2 NÀY 
z Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra Ị 


NN | „ 
`; T 

2,27 m 
HẠ ` Ngày 02 tháng Hai Ngày 03 tháng Hai š 

| Š 


BE: biển chân lý thực tính, không có sự khác Danh vọng là sự phỉnh gạt của Ma Vương. 
biệt giữa phiền trược và giải thoát. Một khi bạn : 
„ : . cà the nh” , A , In Hermit oƒ Go CHÍ . 
nhận chân trực diện được bản lai tự tính của dept Godrakpa, Ín Hermil cƒ Go CHẾ | 
mình thì niềm hoan hỷ tự nhiên sinh khởi trong 
tâm - và đó chính là sự an lạc, đại lạc tự tâm! 
Tâm giác ngộ, Tâm giải thoát! 


Shabkar, In The Flight oƒ The Garuda 





]NV.L HNIIN AN HĐJH.L 






“Am À 

Ñ AJ \ 
À 
\ 


Ngày 04 tháng Hai 


” Chúng ta bước trên con đường mù sương, ngắm 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


nhìn những cánh hoa cúc dại mọc ven bờ ruộng 
cỏ, hay ngồi ở bìa rừng phía đông, đợi chờ nàng 
Hằng Nga xuất hiện. 

Dù một mình, chúng ta vẫn không cảm thấy lẻ 
loi cô độc. Đó chính là niềm hạnh phúc tuyệt đối. 


Chúng ta mặc nhiên hân hưởng hạnh phúc an 
bình nội tâm, đừng luận bàn thành công hay thất 
bại. 


Chia 1ao, In When I Find You Again, lt WilI Be 
In Mountarns 


Ngày 05 tháng Hai 


Đừng bám víu vào bất cứ một vật gì. Tất cả đều 


là không, vì thế không phê bình, không đánh giá, , 


không lên án, không phân biệt gì hết... Chẳng có 
một quan kiến hay tư tưởng nào được cho là có 


giá trị minh triết cả, thế nên bạn đừng có đoán _ 
già đoán non hay phiếm luận lung tung nữa nhé! Z2 


Shabkar, In The Flight oƒ The Garuda 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


tấbi 


\ 
\ 









INV.L HNIN AN HJH.L 


„ Ngày 06 tháng Hai 


À Chúng ta nhận xét giá trị và hiệu quả của những 


| truyền thống tôn giáo khác càng khách quan và 

© minh triết bao nhiêu, thì lòng tôn kính và ngưỡng 
mộ của chúng ta đối với các tôn giáo khác càng 
sâu xa và chân thành bấy nhiêu. Đó chính là 
phương cách hữu hiệu đúng đắn nhất để chúng 
ta có thể phát triển lòng từ bi chân thiết và tinh 
thần hòa hợp đồng nhất với các tôn giáo khác. 


His Holiness Dalai Lama, The ŒGood Heart 


Ngày 07 tháng Hai 


Ngọn cuồng phong hung dữ đang lồng lộng thổi 
kia, bản chất chỉ là hư không giả tạm. 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Lượn sóng khổng lổ đang cuồn cuộn tung mình 


tới bờ kia, suy cho cùng bản chất chỉ là nước biển. ' 


Đám mây đen kịt đang che khuất cả ánh mặt trời _„ 
kia, bản chất chỉ là vay mượn hơi nước và không `. 
khí bầu trời. 





Ễ 
Ngay cả đến cái tâm thức dây dặc tư tưởng kia, 
rốt cuộc chỉ là luồng ảo hóa sinh sinh diệt diệt. 
Vạn vật đều do nhân duyên sinh, vay mượn, gá 
tạm, rồi tan biến, chẳng còn gì. 

Hiểu thấu rồi, có gì để tham sân, tiếc nuối, đắm 
nhiễm, lo âu, và tranh giành chiếm đoạt? 


Milarepa, Drinking The Mountain Stream 






-` May 08 tháng Hai Ngày 09 tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Ồ Tự ngàn xưa, các bậc thánh đức đã nói rằng: “Lửa Theo lời Phật dạy, tâm thức chúng ta vốn sáng đi Bì 
sân thiêu rụi hết tất cả rừng công đức” Vì thế, suốt, linh minh. Trong từng sát na khoảnh khắc, / 
sân hận cần phải diệt trừ tuyệt đối. nếu lương tri sinh khởi thì tâm thức minh mẫn, . 






thông triết vô cùng; nhưng nếu để mất chính \ } 
niệm thì tâm thức đó bị mây mù sân hận,tham `“. 
lam, si mê che phủ mờ kín hết đi. Những ô nhiễm / 
đen tối tham, sân, si đó làm mất đi ánh sáng trí 
tuệ, và khiến tâm thức chúng ta lang thang lạc lối 
trong tối tăm và đau khổ. 


Jae Woong Kim, Polishing The Diamond 


Í.A 
1/ 
Ỉ 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Bhante Henepola Gunaratana, Eieht Mindful 
Sfeps To [lappiness 






NRÀ 
5S 


` Ngày 10 tháng Hai Ngày 11 tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Tham làm ô nhiễm tâm; Sân làm ô nhiễm tâm; Sỉ Trí Tuệ có ba tầng cấp. Cấp thứ nhất là sự thông PuẾP: 
làm ô nhiễm tâm. thái tích lũy được do nghe và đọc. Chúng ta đạt / 

tới cấp thứ hai khi chúng ta tận dụng sự thông | 

thái đó với tất cả tâm huyết và biểu đạt nó qua `.“ 

thân, khẩu, ý. Và nếu chúng ta biết hành xử thân, __ 

khẩu, ý của mình thật trong sáng, tốt lành, thánh /.. 

thiện, lợi mình lợi người, thì chúng ta đạt tới jˆ 

tâng cấp minh triết thứ ba, cao nhất, sâu xa nhất, 

huyền nhiệm nhất của Trí Tuệ. 


Buddha, In The Middle Length Discourses oƒ The 
Buddha 





INVL HNIIN ñN HJH.L 


Ayya Khema, Be An Island 


Ngày 12 tháng Hai 


Sau khi trở thành phương trượng một thiền viện, 
thiển sư Yunyan nói với các thiển sinh rằng: 

“Có người con của một gia chủ kia cái gì cũng biết, 
không có câu hỏi nào mà anh ta không trả lời được.” 





l „ Dongshan tiến lên, hỏi rằng: 


“““ “Vậy xin hỏi, trong nhà ấy có bao nhiêu cổ thư?” 
ZTN ờ ỗ „ Ngày 13 tháng Hai 
“\ Yunyan trả lời: 


/_ “Chẳng có một chữ nào” 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Những ai khi cho rằng mình có thể hiểu những gì HE 
Dongshan lại hỏi: có thể diễn đạt được thì những kẻ đó sẽ bị vướng 7 


mắc vào sự diễn đạt ấy. Vì không nắm được trọn 


“Vậy thì làm sao người đó lại có thể thông thái được?” Ả \ 
l gu : 5 : ý của những gì có thể diễn đạt được, nên họ phải '.  „ 





¬ 
E 
m 
z. x ° z # x. . ˆ^ . trú /Ƒe ^“ 
Š Yunyan đáp: chịu áp bức dưới gông xiểng của cái chết. Nhưng 
z “Ngày và đêm, anh ta đều không ngủ” một khi đã hoàn toàn nắm được trọn ý của những Z?l 
- gì có thể được diễn đạt, họ vẫn không cho rằng, “`. 
E Dongshan hỏi: “Ta là người diễn đạt” Vì đối với họ, chính họ _ 
“Vậy anh ta đã từng được ai vấn nạn một vấn để cũng không có sự tổn tại để cho ai có thể miêu 
: ạ» tả về họ. 
gì chưa? 
V ¬. Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
unyan trả lời: 
Buddha 


“Những gì anh ta trả lời đều không nói.” 


Frơm Zews Chinese Herilage 






NRÀ 
5S 


` May 14 tháng Hai Ngày 1Š tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





„Z ồ Thật rõ ràng chính xác là đời sống hiện tại của Đức Phật có thể đạt tới Sẽ giác ngộ tối thượng / 
: chúng ta đây bị ràng buộc chẳng chịt bởi những bởi vì bản. tánh giác ngộ vốn sẵn hiện hữu. Nếu / 

= sợi dây tham nhiễm khát ái đến nỗi chúng ta không, thật sự sẽ không thể nào đạt được. | 

: phải dốc hết toàn tâm toàn sức mới có thể cắt đứt His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People ` 2 
= những vòng xiết bạch tuộc kinh khiếp đó để thay _ 

z đổi, chuyển hóa cuộc đời chúng ta từ ô nhiễm Z1 

„ phiền trược thành trong sáng, thánh thiện. V ` 


Lama Thubten Yeshe, IntroducHon To Tantra 





WÀ 
à 


/ V Ngày 16 tháng Hai Ngày 17 tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






>4 Bạn chỉ có được ân sủng khi bạn không cố chạy Ý thức cơ bản vốn là Không trong biển Chân( Pu 
_ đuổi theo nó. Không tuyệt đối vô hạn. / 

H | 

ọ Bhante Henepola Gunaratana, Mindƒfulness Ìn Không có người nhận thức cũng không có cái gì \ 

Z Đlain English được nhận thức. À 

< l 

⁄ Không có người thấy cũng không có cái được / MÀ 
s thấy. ƒ 

= 


Không có người biết cũng không có cái gì được 
biết. 


Không có người cảm nhận và cũng chẳng có cái 
gì được cảm nhận. 


Milarepa, Drinking The Mountain Stream 






7 Ậ 

`à Ngày 18 tháng Hai Ngày 19 tháng Hai : 

Ồ Trừ phi chúng ta thực tập hiểu biết và yêu thương Một vị thiển sinh hỏi thiển sư Shigui: “Nguyên dự lÃ 
đối với tất cả những người chúng ta gặp gỡ trên tắc đầu tiên là gì?” / 


Thiền sư Shigui trả lời: “Câu hỏi mà ông vừa hỏi Ầ 


v32 


chính là nguyên tắc thứ nhì. 


cõi đời này, nếu không thì ngày lại tháng qua, 
chúng ta sẽ dân đánh mất phần lớn niềm vui và 
hạnh phúc của cuộc sống. Nếu chúng ta có thể 
thành thật mở rộng tâm hồn mình ra thì không Froơm Zen's Chinese Herilage / 
có gì gọi là khó khăn để được sống chan hòa hạnh 

phúc thực sự với mọi người, mọi loài. 






INVL HNIINN ñN HJH.L 


Ayya Khema, Be An lsland 





: N Ngày 20 tháng Hai Ngày 21 tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






67⁄2 Trên tiến trình tu tập nhằm đạt đến khả năng Đừng quên đem theo tất cả những kinh nghiệm 

: chuyển hóa cái chết, trạng thái trung ấm và tái thiền định tuyệt hảo nhất vào đời sống thường / 

z sinh, chúng ta phải tận dụng cả ba cơ hội tu tập nhật của bạn. Thay vì hành xử hay phản đối thế , 

: trong lúc đang tỉnh thức, trong lúc ngủ và trong này thế nọ một cách bốc đồng, kích động theo `_..⁄ 
= tiến trình diễn ra cái chết. những cảm xúc, ý nghĩ của mình thì bạn hãy _ 

z : : : uán sát tâm mình thật cẩn trọng, hãy luôn luôn / 

` His Holiness Dalai Lama, Sleebing, Dreaming 3 G11 l3 san NT “ ÀN 
E — tỉnh giác và cố gắng ứng phó thật khéo léo,nhu ; 

Z And Dying 


nhuyễn những vấn đề hay rắc rối phát sinh. Nếu 
bạn có thể hành xử chỉ li, cẩn trọng như vậy mỗi 
ngày, mỗi phút, mỗi giây thì công phu thiển định 
tu tập của bạn đã đạt được hiệu quả toàn thiện 
viên mãn nhất. 


Kathleen Mcdonald, How To Meditate 






` Ngày 22 tháng Hai Ngày 23 tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






4 Nhiều vấn đề rắc rối xảy đến với chúng ta bởi vì Tất cả những sự thực tập của bạn có thể hướng 

_ chúng ta luôn cảm thấy bị tách rời ra khỏi cái gì dẫn bạn tới chân lý, và bạn sẽ kinh nghiệm được / 

R mà chúng ta cần phải có. Chúng ta không nhận chân lý qua chính sự tu tập đó. | 

- thức được con người mình và vì thế chúng ta \ 2 

< 8222, na : „ Á Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulnessln `. (2 

“ cứ hướng ngoại tìm cầu những phẩm chất hay : và. 

= Š KỲ TU 2ï Ủ Ni Ẵ : Plain English - 

£ những cái gì mà chúng ta cho là mình không có ⁄2 N` 
s hay tưởng tượng là chúng ta đã mất. Do đó tất ƒ[ ` 


cả những vấn đề rắc rối của thế giới này, từ sự lo 
sợ băn khoăn của mỗi cá nhân người nào đó cho 
đến chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, đều 
bắt nguồn từ cái cảm giác mất mát khiếm khuyết 
này. 


Lama Thubten Yeshe, IntroducHon To Tantra 






IA đYHd AVÐĐN S9£ 






` Ngày 24 tháng Hai Ngày 25 tháng Hai 

x Ngọn gió xuân kia suy nghĩ gì, sao cứ ngày đêm Hãy dừng lại ngay cái tâm khao khát truy cầu Z: 
thổi mãi vào những vườn hoa, hang động? Gió có chân lý. Càng mong muốn bao nhiêu, càng xa / 
bao giờ hỏi ai là chủ những cây đào, cây mận đó vời chân lý bấy nhiêu. Bạn không thể khám phá , 
không mà lại, chẳng một lời, cuốn xoáy đi màu chân lý qua thiển định, bởi vậy hãy buông bỏ đi `....⁄; 
đỏ thẫm trái chín cây? những trạng thái mơ hồ, những ảo giác viển vông. _ : 


Tất cả những nỗ lực khởi nguồn từ vọng tâm, từ Z4 
khao khát truy cầu đều vô ích, không giúp bạn 
giác ngộ được đâu. 


Shabkar, In The Flight oƒ The Garuda 


Chỉ”i Chi, In The Clouds Know Me By Now 


INVL HNIINN ñN HJH.L 






NRÀ 
5S 


` Ngày 26 tháng Hai Ngày 27 tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Chấp trước có nghĩa là tâm bị vướng mắc vào Nếu chúng ta nhấc cái quai, chúng ta sẽ nhấc Z5 
một đối tượng. được luôn cả cái nồi. Cũng giống như thế, nếu / 


chúng ta trầm tư thiển định và phát triển được 
lòng Từ Bi - nguyện ước rằng vạn loại chúng sinh `, 
sẽ giải thoát hết đau khổ - chúng ta sẽ nắm giữ _ 
được trong chúng ta cốt lõi tinh túy của tất cả / 


pháp môn tu tập theo lời Đức Phật dạy. Ỹ 


Lama Zopa Rinpoche, The Door To Satisƒfaction 







INVL HNIINN ñN HJH.L 


Geshe Ngawang Dhareyey, In Advice Frơm A 
Spiritual Friend 


NHÀ 
` 





/ ` Ngày 28 tháng Hai Ngày 29 tháng Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


> Thể hiện được lòng từ bi càng nhiều bao nhiêu thì Chân lý chẳng có liên quan gì đến can đảm hay mã 
bạn càng rộng lượng bấy nhiêu. Càng rộng lượng đạo đức cả. Chân lý chỉ hiển hiện khi chúng ( 
bao nhiêu thì bạn càng vun trồng tình thương ta không có nơi nào để quay đầu lại, khi chúng , 


thân thiện để cứu độ thế giới này bấy nhiêu. ta chạm đến cái mức tận cùng của sự chế ngự, \ : 


hòng hộ lục căn. 
Thích Nhất Hạnh, In Buddhist Peacework phòng hộ lục cần 





Rodney Smith, Lessons Frormn The Dyingˆ ñ.A 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


IV.L HNIIN N HJH.L 





\ 
À 
\ 


ỷ 


Ngày 01 tháng Ba 


Bất kể lúc nào bạn nghe thấy có một người nào 
đó thành công, bạn hãy hoan hỷ chúc phúc cho 
họ. Hãy luôn luôn thực tập hoan hỷ với người, 
chia sẻ niềm vui với người - dù người đó là kẻ 
thù hay là tri kỷ của bạn. Nếu bạn không thể thực 
hành hoan hỷ thì mặc cho bạn có sống thọ đến 
bao nhiêu tuổi đi nữa, bạn cũng vẫn không bao 
giờ thấy và sống hạnh phúc. 


Lama Zopa Rinpoche, Transƒforrming Problerms 
lnio Happiness 


Ngày 02 tháng Ba 


Ta đã từng bao lần thưởng thức vị ngọt và cũng 
đã có lần nếm vị đắng cay, đừng tham đắm hưởng. 


thụ vị ngọt men say, nhưng cũng đừng trách than , 


uất hờn vị đắng. 


Vì thế, khi thuận duyên thuận cảnh đừng say mê < 


đắm nhiễm, cũng đừng run sợ khi đau khổ ùa về, 
quán chiếu nội tâm bình yên cả khi vui khi khổ, 
không bị kéo lôi cũng chăng bị đẩy lùi bởi bất cứ 
thứ gì. 

Tâm bất động an nhiên! 


Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
Buddha 


tên 


ƒ 


\ 


/ 
h / 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








Ẳ ẠN Ngày 03 tháng Ba Ngày 04 tháng Ba 


Ể IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


5. Giảng giải giáo lý thậm thâm vi diệu sâu xa tới cỡ Có vài kẻ mơ mơ hồ hồ, chỉ học lóm dăm điều 
nào đi chăng nữa vẫn là một điều dễ dàng; sống dạy của các bậc Thánh nhân, thiếu tu học, kém / 
đúng chính bản thân bạn với giáo lý ấy mới thực hiểu biết thấu triệt giáo lý của Phật, lại tự vỗ ngực 
là điều khó khăn. xưng danh là đạo sư, thường hay đi lòe bịp lợi \ } 





dụng những người dễ tin, nông cạn muốn tránh . 
khổ đau, tìm hạnh phúc, an tịnh. Thật là bất ; 
hạnh! yư 


Adept Godrakpa, In Hermit oƒ Go CHS 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Vì sao sự cố ấy lại thường xảy ra? Bởi vì khi nói 
đến vấn đề siêu hình, trí tuệ, tâm linh hay ý thức, 
con người ta thường hay cả tin, dễ bị đánh lừa 
một cách ngây thơ, đáng tội nghiệp. 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 


vài” 
sử” 


]NV.L HNIIN AN HJH.L 


Ngày 05 tháng Ba 


Những gì không phải của ta, hãy buông bỏ đi. 
Một khi ta biết cách buông bỏ rồi, ta sẽ sống an 
lạc và hạnh phúc. 


Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
Buddha 


Ngày 06 tháng Ba 


Tất cả đều do tâm. Tâm là chủ tế. Vạn pháp do 
tâm. 


Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere 


bẻ 
ớ 
Z 
@ 
2 
K) 
kh 
2m 
r9 
Š 









, ung thư, tôi trực hiểu ngay. Thực vậy, đúng vậy, 


IV.L HNIN AN HJH.L 


À 
À 
\ 


„ Ngày 07 tháng Ba 


Khi tôi nhận được tin xấu báo cho biết là mình bị 


tôi chợt ngộ ra rằng tôi cần nên trực nghiệm sự 
có mặt của mình ngay lúc này đây, ngay bây giờ 
đây với một kinh nghiệm nội tâm mới mẻ và tôi 
cần phải hết sức dấn thân vào đó thật trọn vẹn, 
thật hoàn toàn bằng cả con người thật của mình. 
Tôi không muốn nói là tôi chỉ nói suông như 
thế với tôi mà thôi đâu. Tôi muốn nói là cả con 
người tôi, toàn thể con người của tôi bỗng giác 
ngộ, thấu triệt, quay đầu trở lại, nhìn sự sự vật vật 
thật sáng suốt, minh triết, thông thái và tiến bước 
hướng về kinh nghiệm tâm thức mới đó. Tôi đã 
ngộ được quy luật vô thường sinh, lão, bệnh, tử 
của kiếp người qua căn bệnh ung thư. 


Sandy Boucher, Hidden Spring 


Ngày 08 tháng Ba 


Giác Ngộ - sự giải thoát tuyệt vời tối thượng khỏi 
đau khổ, bi thương và vô minh - không phải và 
cũng không bao giờ xảy ra do tình cờ hay ngẫu 
nhiên. Đó là kết quả của một trận chiến dũng ` 
cảm và thường là cô đơn của một hành giả chiến . 


Tên 


ƒ 


đấu chống lại sự yếu đuối của chính bản thân họ. _. 


Bhikkhu Nyanasobhano, Landscapes oƒ Wonder . 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 








Ngày 10 tháng Ba 


Tiếc thương sự ra đi của thiên sự Poyen 


Rêu xanh phủ kín chiếc giường đá, 
Lá vàng khô úa lối đi mòn, 

| Đã bao mùa xuân trôi qua, 

T Thiền sư có biết chăng? 






"` Ngày 09 tháng Ba Hình bóng người tọa thiển, 
| Vẫn còn mờ ảo phảng phất đâu đây, 
¿_. c Nhưng nhục thân người 
Không sa một SỤ V6 ĐỊ s._. b hệ lại gát hái Đã tàn rụi đi rồi theo ngọn lửa. 
được chỉ trong một thời gian quá ngắn ngủi cả. 


Ẫ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





Cánh cửa Tàng Kinh Các ngày xưa. 


¬ Í 
KT ^ ^ ` | 
= Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in Tuyết lạnh đọng trên thân tùng, \ 
⁄ Plain English Đóng băng luôn trên nền chùa hoang vắng, 

= Bụi phủ mờ ổ khóa 

ế 

= 

C 


Tôi tự thẹn vì đã để rơi dòng lệ, 

Nhưng xin hãy thông cảm cho, 

Kẻ chưa nắm bắt được 

Tính Không tuyệt đối của vũ trụ nhân sinh. 


Chia 1ao, In When I Find You Again, lt WilI Be 
In Mountarns 


Ngày 11 tháng Ba 


Đức Phật so sánh con người với bốn loại chậu sành. 
Một loại chậu sành bị thủng đáy. Người ta đổ bao 
nhiêu nước thì nước thoát chảy ra từ những lỗ thủng 
đó hết bấy nhiêu. Loại chậu thủng đó ví cho hạng 
người, khi nghe giáo pháp Phật, như nước đổ lá môn, 
lỗ tai này chạy ra lỗ tai kia, chẳng thâu thập được gì. 








„ Loại chậu thứ hai thì bị nứt kẽ, ví cho hạng người, Ngày 12 tháng Ba 3 
< dù chúng ta có cố gắng nhét giáo lý vào tai, thì chẳng ễ 
._ chóng thì chây, những câu giáo pháp cũng rò rỉ thoát Đ 
` ra ngoài hết, chẳng giữ lại được chút gì. Cái chậu Một vị tăng sinh hỏi: “Khi đại sự sinh tử đến, tiếp = 
. nứt chẳng giữ được nước, lại trống rỗng. Loại chậu theo rồi sẽ là cái gì?” z 
_ thứ ba là loại chậu chứa đựng nước thiu thối - đó ví 
B2 — cho hạng người chứa đầy quan kiến trong đầu, cái gì Thiền sự Dasui trả lời: “Có trà, uống trà. Có cơm, Tố 
¬ cũng tự cho là đã biết, đã rành, ta đây là nhất, là số ăn cơm” Í 
B một, TĂU Dg chậu n K thu thối này không Kẻ: Tăng sinh lại hỏi: “Nhưng ai là người lãnh thọ?” \ 
z thêm nước mới vào, cũng như hạng người “ta đây N\ 
= không thể chấp nhận cái gì mới mẻ hơn, vì họ tự cho Thiền sư Dasui trả lời: “Hãy cầm chén cơm lên.” 
£ là mình đã biết hết ráo trọi rồi, chăng cần phải học `. ¬- 
s hiểu thêm øgì cả. Loại chậu thứ tư là loại chậu không From ZenŠ Chinese [leritage - 


bị rò rỉ, không bị nứt kẽ, không chứa nước thu thối, 
hoàn toàn trống rỗng sạch sẽ, lành lặn để có thể chứa 
đựng nước trong, mát, thơm, ngon, sạch. Ví dụ thứ 
tư ví cho hạng người minh mẫn, an vui, thích nghe 
và học hỏi giáo pháp cũng như thích được gần gũi 
thiện tri thức và tu tập cầu giải thoát cấu uế phiền 
trược. 


Ayya Khema, Be An lsland 


Ngày 13 tháng Ba 


Thường thường, những ai mới tập hành thiển 

đều nghĩ rằng những tâm sở bất thiện của họ sao 

cứ càng lúc càng tăng dần, sinh khởi nhiều hơn, 

không giảm bớt được chút nào, và họ cho rằng có 

._ lẽ do ngồi thiển mà bị như vậy. Hãy quán chiếu 

l _„ tiến trình hành thiền giống như khi bạn giặt đồ 

⁄ < vậy. Trước tiên, bạn ngâm quần áo dơ vào nước, 
__ rồi quậy sà bông vào, vo quần áo... nước xà bông Ngày 14 tháng Ba 

` đang trong dần dần trở nên đục ngầu vì bụi dơ 

| của quần áo. Thật ngu xuẩn nếu bạn càu nhàu sao 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





7 nước lại đục vậy, sao bọt xà bông lại dơ vậy, v.v. và Người nào tìm niềm vui nơi hình danh sắc tướng xi 
v.v. chẳng qua tiến trình giặt quần áo dơ phải như sẽ nhận niềm vui trong đau khổ. Người nào tìm 7 

m thế mà thôi - đầu tiên cho quần áo dơ vào nước, niềm vui trong đau khổ, Ta nói, sẽ không bao giờ 

= bỏ xà bông vào, vò quần áo, giặt giũ nhiều lần giải thoát khỏi khổ đau. \ : 
Z À7 SP c2 VÂ x s2) : ` % 
= HN ¬ si " . ni lớn: TNEái 2D Buddha, In The Connected Discourses oƒ The . 

5 ành thiền cũng thế, hành thiền là để thanh lọc Buddho 

3 tâm trí. Trước tiên chúng ta, qua tiến trình hành „nhi 

* 


thiền, sẽ khám phá ra những tâm sở bất thiện thô 
lậu, và dân dân, những tâm sở bất thiện đó bị 
thanh lọc dần, yếu đi, không sinh khởi được nữa, 
và từ từ nhường chỗ cho những tư tưởng trong 
sáng, những tâm sở thiện. Hãy kiên nhẫn, đừng 
nôn nóng. 


Kathleen Mcdonald, How To Meditate 


Ngày 15 tháng Ba 





Z 

- Hãy chia sẻ tình yêu của bạn, trí tuệ của bạn, tài Ngày l6 tháng Ba 
\ sản của bạn và hãy phụng sự người khác càng 
. nhiều càng tốt. 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


Hãy sống hòa kính, thương yêu, thân thiện với 


người khác và hãy làm một ví dụ điển hình tốt về 


Phật sẽ không còn là Phật nữa khi bạn nhốt cứng Xã 
Phật vào trong cái hộp sọ có cái tên rất kêu là 7 





Tình Yên. Hòa Bình, Tù'Bí và TH Tuệ tâm thức” của bạn - Phật lúc đó chỉ trở thành ( 
một sản phẩm phân biệt, một định kiến cứng. ¿ 
Hãy luôn an lạc hạnh phúc khi thực hành giáo ngắc của bạn mà thôi. X 


pháp và hài lòng với cuộc sống hiện tại của bạn. 





Jae Wong Kim, Polishing The Diamond “ˆ. 
Hãy sống hợp lý với phong cách mà bạn trưởng : 
thành, và đừng bao giờ nghĩ là đã quá trễ. Không 
bao giờ quá trễ cả. Ngay cả nếu ngày mai bạn sẽ 
chết, hãy luôn giữ vững mình sống trung thực và 
trong sáng, vui vẻ; phải luôn là một con người an 
lạc, hoan hỷ như ngày hôm nay bạn đang an lạc, 
tươi vui. 


INV.L HNIN AN HJH.L NI 


Lama Thubten Yeshe, The Bliss oƒ Inner Fire 





N Ngày 17 tháng Ba 


xy Thể xác ta vô thường, mong manh như sương mù 


IÄV.L HNIN AN HJH.L 


mùa xuân, 


Tâm thức ta vô chủ thể như bầu thái hư lồng lộng 
kia, 


Tư tưởng ta không kiên cố vững bền như làn gió 
thoảng nhẹ trong không trung, 


Hãy luôn luôn trầm tư suy gẫm về ba điểm trên. 


Adept Godrakpa, In Hermit oƒ Go CHS 


Ngày 18 tháng Ba 


Chân Không không phải là một trạng thái trống 
vắng, rỗng tuếch, phủ định. Đó chính là một trạng 
thái tâm hoàn toàn triệt bỏ sự căng thẳng, không 
lo sợ, không ưu phiền... và hoàn toàn thư thái an 
nhiên, khoảng khoát, mở rộng ra tột cùng để đón 
nhận hương vị giáo pháp. Trạng thái tâm thức 
an nhiên đó đã buông xả, khai phóng được hết 
mọi định kiến về thế giới và con người. Nếu cho 
đến bây giờ, chúng ta chưa khai phóng được hết 
tư tưởng hay thành kiến trong đầu óc chúng ta 


thì chúng ta phải mau chóng tìm giải pháp đoạn ( 
trừ chúng ngay đi và mở rộng cánh cửa tâm hồn “ 
để đón nhận hạnh phúc tuyệt đối viên mãn, hãy ' \ 


buông xả hết ngay đi tất cả thành kiến, định kiến, 


tư tưởng, ý nghĩ, v.v... và v.v... và hãy để cho tâm - 
thức mình khoảng khoát, tự do, tự tại, an nhiên, 


bình lặng như một đại dương mênh mông sẵn 
sàng đón nhận mọi luồng giáo pháp đổ tràn về. 
Một khi biển tâm chúng ta đã chứa đựng đây giáo 
pháp của Phật, chắc chắn giáo pháp ấy sẽ giúp 
chúng ta thay đổi được cái nhìn định kiến sai lệch 
trước kia và hướng dẫn chúng ta đến chính kiến 
trí tuệ. 


Ayya Khema, Be An Island 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








INV.L HNIIN AN HJH.L 


N Ngày 19 tháng Ba 


Ð Cái “Ta” sinh khởi qua kinh nghiệm thiền định 


không giống cái “ta” trước khi thiển định. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in 
Đlain English 


Ngày 20 tháng Ba 


Càng suy tư quán chiếu về cái Già và cái Chết, 
chúng ta càng thẩm thấu đó là một tiến trình 
tự nhiên. Chẳng có cái gì lạ lùng, bất ngờ, ngạc 
nhiên cả. Nếu chúng ta luôn tự mình chuẩn bị 
đối diện tiến trình tự nhiên đó, một khi cái già ` 
và cái chết vật lý thực sự xảy đến (chắc chắn phải ° 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


đến một ngày nào đó) thì thái độ đón nhận cái ` : 


quy luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử của chúng ta cũng 


an nhiên tự tại, không hốt hoảng, sợ hãi, bàng - 
hoàng hay đau khổ, nuối tiếc, vì duyên sinh tức “ : 


duyên diệt. 


Chúng ta chỉ nên nghĩ một cách đơn giản là: “Rồi, 
cái phút giây cuối cùng cuộc đời ta đã tới rồi.` Tôi 
nghĩ đó là phương pháp tiếp cận tốt nhất cái quy 
luật (có vẻ phũ phàng, phi lý) Sinh, Lão, Bệnh, Tử 
của kiếp chúng sinh. 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 









` Ngày21 tháng Ba Ngày 22 tháng Ba 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






3= Núi chuyển tải sự khôn, Đừng cố gắng một cách máy móc sai lệch tự đắm z5 
Suối thì thầm những câu chuyện dịu dàng, mình vào đau khổ để mong hiển thị và đạt tới 7 

r Từ lá thông, gió bùng lửa dưới ấm trà, mục đích cứu cánh “Phiển não tức Niết Bàn” Đó , 

= Vạt bóng tre ướt sũng áo tràng. là một nghịch lý. \ 

= `. R . : , Niết Bàn tối thượng, tịch tĩnh an nhiên tuyệt đối . 

z Tôi mài mực: mây phủ trên mỏm đá, ; Jề A ` l sS 2 2 

# cu C8 cà : chỉ đạt tới do vun trồng từng kinh nghiệm nhỏ “ˆ „`. 

Ä Chép vần thơ, chim đậu trên cành cây, An Ê : KhỦi ở =-.u 

> một về sự An Bình Nội Tại ngay giờ phút hiện tại, 


Và cứ thế cuộc đời trôi qua, co cay 
` : ¿ Ta Tan bây giờ và ở đây mà thôi. 

Từng bước hướng về tâm tĩnh lặng. 

Ngày hôm nay, nếu ta không an lạc được thì ngày 

mai hay cả đời, ta cũng chẳng bao giờ có thể an 


Shih- Shu, In The Clouds Should Know Me By lặc được 


Now 
Lama Thubten Yeshe, IntroductHon To Tantra 


Ngày 24 tháng 3 






ỷ 
Hãy trực nhận sáng suốt rằng cuộc hành trình về 


^ ° A2 °.2e. + .ư ˆ^ 3 » A7 .A Ngựa gầy sải bước trong đêm. 
trung tâm điểm giải thoát giác ngộ chỉ hiển hiện 


Du hành buổi sáng 
Thức dậy sớm 
¡ Lên đường ° 
7 Gà nhà bên chưa gáy. z 
-\ Mày 23 tháng Ba Bên ánh đèn š 
| Tôi giã từ quán trọ : 
l Dọc đường đi . 





=| | 
= trong nội tâm ta mà thôi. Trươt chắn trên đá | 
mr \ : ../ 

4 Mathew Flickstein, Journey To The Center Vừa đọng sương giá 

Š Len lỏi xuyên rừng 

£ Chúng tôi e ngại 

¬ 

E Đánh thức chim muông. 


Sau tiếng chuông ngân 
Từ rặng núi xa 

Màu trời rạng đông 
Dần đà rõ nét. 


Chia 1ao, In the Clouds Should Know Me By Now 


NHÀ 
¬S 





/ ` Ngày 25 tháng Ba Ngày 26 tháng Ba 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 







Z Ta không nên hao hơi tổn sức quá mức để gom Hãy quăng bỏ cho gió cuốn trôi đi những lo âu( ZT 

E góp sưu tầm từng mảnh vụn học thức mà hãy của bạn về cuộc đời này, mà hãy chú tâm về cái / 

= dồn năng lực cố gắng thẩm thấu giá trị cuộc sống chết vô thường không biết sẽ đến lúc nào. | 

+ ua ánh sáng nội tâm biểu đạt trong đời sốn k1 #2tosa ca ø # Â . 

Z ` in 2 : ỗ ỗ Hãy ghi nhớ những khổ đau chốn Sa Bà uế trược ` ` 

s hằng ngày của chính ta. số cẽ I pES3a T097 E2 EP, bề Si Ý ai 2 Tfc 

: này và vòng lấn quẩn luân hồi bất tận, vì thế hãy - i 
n Geshe Rabten, In Advice From A Spiritual Friend luôn tự hỏi tại sao ta lại lãng phí thời gian sống“ „`. 
z cho những øì vô ích, trói buộc? } 


Milarepa, Drinking The Mountain Stream 





` Ngày 27 tháng Ba Ngày 28 tháng Ba 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






® Thực chất của khổ đau không phải bởi con người Nếu chúng ta có thể quán chiếu và thấu triệt LAP” ) 
_ hay những ngoại duyên xã hội, mà chính do được thực sự chúng ta là ai, là øì, thì đó chính là , 
z những thấy biết sai lầm, những nhận thức lệch phương thuốc thần diệu để chữa trị và diệt trừ , 
: lạc của chúng sinh mà ra. tận gốc mọi căn nguyên đau khổ. Đó chính là \ _s22 
- t tâm điể tất cả những phương pháp __ 
Ễ B. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The 0 8 000000862 T00 Hà : 
E tu tập tâm linh. Z 
¬ Ground p “TA NN 
> : 
= 


Kalu Rinpoche, Lumninous Mind 





Ngày 29 tháng Ba 


mm Chúng ta không bị bắt buộc phải tranh đua đọ 


IV.L HNIN AN HJH.L 


sức thiển định bởi bất cứ một nguyên do ngoại 
tại nào, cũng chẳng bởi bất cứ ai hay bởi thượng 
đế. Chúng ta là chủ nhân ông của khổ đau chính 
mình thì chúng ta phải có trách nhiệm tự mình 
chuyển hóa giải thoát khỏi khổ đau đó. Tự làm, 
tự chịu. Nhân nào, Quả nấy. Chúng ta gây tạo ra 
hành nghiệp thiện hay ác nào thì chúng ta phải 
gánh chịu quả báo tốt hay xấu của hành nghiệp 
đó, không sai chạy - và do vì chúng ta là chủ nhân 
ông của tất cả hành nghiệp của chính mình thì 
cũng tùy thuộc vào chính bản thân mình để tìm 
phương pháp giải thoát khổ đau. 


Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy 


Ngày 30 tháng Ba 


Khi tọa thiền, bạn đừng mong cầu trông đợi gì 


khởi, xảy ra. Hãy quán chiếu mọi sự việc như là , 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Z 


/ 


hết. Chỉ cần ngồi yên và quán sát những gì sinh 


^ ^ 2 `. ⁄ ` `* . Ợ \ s 
một cuộc khảo nghiệm. Tích cực tìm tòi hiểu `_..⁄, 


biết và nhận thức bài thi trắc nghiệm nội tâm _. 


đó, nhưng đừng để bị ảnh hưởng hay gây rối bởi ; 
những kỳ vọng kết quả nào của chính bạn, bởi vì 
khi thực tập thiền, đừng để tâm trí bị xao nhãng, 
lo lắng, bất an bởi bất cứ một kết quả nào. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 


/ 
h / 
Í 
Í 









Ầ 
À 
\ 


Ngày 31 tháng Ba 


mm Một vị tăng sĩ hỏi: “Phật là gì?” 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Thiển sư Chongshou trả lời: “Phật là gì?” 

Vị tăng sĩ lại hỏi: “Hiểu biết là gì?” 

Thiền sư Chongshou trả lời: “Hiểu biết là không 
hiểu biết” 


Frơm Zen's Chinese Heritage 


Ngày ÖI tháng Từ 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


thỏa mãn, 


Bạn chạy đuổi theo khoái lạc, và bạn không thấy Z1 


| 
Bạn lại cố công truy tìm khoái lạc, và bạn lại càng \ 
không thấy thỏa mãn. À 


Bạn lại tiếp tục đuổi theo, tìm cầu, và bạn lại càng Z“ 
vẫn không thể nào thỏa mãn. 


Lama Zopa Rinpoche, Transƒorrming Problerms 
lnio Happiness 









NRÀ 
5S 


N Ngày 02 tháng Trí 


0 Vì không nhận thức được là không có sự liên kết 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


nào giữa từ ngữ và ý nghĩa, những ai đang lang 
thang lạc lối trong rừng thuật ngữ mênh mông vô 
tận kia đang băn khoăn, hốt hoảng, và lo sợ. 


Adept Godrakpa, In Hermit oƒ Go CHƒfS 


Ngày 03 tháng Từ 


Nền tảng vững chắc duy nhất của sự thực hành 
giáo pháp là Từ Bỏ. 


Cánh cổng rộng mở duy nhất của sự thực hành \ 
giáo pháp là Niềm Tin. \ 
Phương pháp tiếp cận sự thực hành giáo pháp /< 
duy nhất là Từ Bi. 


Jamgon Kongtrul, Creation and Completion 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


điển 





Ngày 04 tháng Từ 


Trong một phòng ăn nọ có treo lơ lửng một con 
vẹt nhồi bông trên trần nhà, và ở cái mỏ vẹt đong 
đưa một tấm biển nhỏ đề hàng chữ: “Chúng tôi 
đang thực tập trở thành một người không là ai cả.” 


/¿ __ Tôi đã đọc và suy nghĩ rất kỹ, rất lâu về câu nói 

Z đó. Và từ dạo ấy, hằng ngày tôi lặp đi lặp lại câu 

^ nói đó để tự đấu tranh chống lại cái nhu cầu, sự 

ì mong mỏi âm thầm trong tôi là được thành đạt 

. và được mọi người vỗ tay hoan hô công nhận cái 

/ thành quả đó cũng như e ngại sẽ nổi cơn bất mãn 
nếu chẳng may không được như ý muốn. 


Ngày 05 tháng Từ 






Có nhiều người sống thu nép mình trong cái vỏ 
bọc tâm linh và luôn luôn sợ hãi phải chạm trán 
đối đầu với một ai hay một cái gì đó sẽ xé toạc 

đi cái vỏ bọc tinh thần mong manh, không kiên 2201, 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 





r “Tôi đang thực tập để trở thành một người bình cố đó của họ. Tuy nhiên, thái độ đó không phải 

° thường, một người không là ai cả.” Nhắc đi nhắc là do lỗi của tôn giáo nhưng do sự kém hiểu biết .. 

s lại câu nói ấy trong trí, tôi cảm thấy câu nói ấy của chính những người đó mà thôi. 

< 

B xoay hướng tôi trở ngược lại từ những đấu tranh , ì , : ` kuổ 

⁄ TT... số x Chính Pháp hướng dẫn con người theo một/<'” 

¬ vật chất quyến rũ, ham muốn và bệnh hoạn đến H M 
“ 


hướng hoàn toàn trái ngược lại. Pháp Phật giúp 
người ta có thể tích hợp, bão hòa, thâm nhập vào 
tất cả những kinh nghiệm sống khác nhau ở đời 
thành một khối tổng thể đầy ý nghĩa và tích cực 
sống an lạc, sáng suốt, tươi trẻ, khỏe mạnh... trục 
xuất hết những lo sợ, bất an, não phiền của đời 
Đó là toàn vẹn sự thực hành an định nội tâm. người. 


một trạng thái tâm thăng bằng, an lạc và định 
tĩnh hơn: quên hết những gì người ta nghĩ về 
mình, quên luôn cái mục tiêu thành đạt tương 
lai, đạt tới trạng thái thân tâm nhất như, có mặt 
trong phút giây hiện tại này. 


Sandy Boucher, Hidden Spring Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy 





lề Ngày 06 tháng Từ 


mm Đừng căng thẳng quá. Đừng tự ép mình tu khổ 


IV.L HNIIN AN HJH.L 


hạnh hay mắm môi mắm lợi hì hục, hào hển cố 
sức tạo ra những thành tích vĩ đại, khiến người 
khác lé mắt nể phục. Thiển định không phải là 
một sự việc gay cấn, một cuộc tranh đua so tài 
hùm hổ. Không cần thiết phải như thế. Trong 
sự tu tập thiển định, không có chỗ cho sự tranh 
tài, không có tính cách xâm lấn, không có lòng 
khát khao nôn nóng muốn đạt chiếm một cái gì... 
Hãy lắng dịu, buông xả toàn tâm toàn thân, thư 
thả thoải mái, an bình, trầm lặng, kiên nhẫn, và 
minh mẫn hành thiền. Đó là thiền định. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 


Ngày 07 tháng Tư 


Con người mông muội vô minh không thể nào 


hạnh phúc. Khi bị đau khổ thất vọng thì họ chạy | 


trốn, sợ hãi, không dám đối diện, ngay cả trong \ 


giấc mộng, họ cũng cầu xin đừng bị khổ đau; 


nhưng họ lại không bao giờ cảm thấy thỏa mãn / 


với những gì đang có và cũng chẳng biết thế nào 
để an hưởng hạnh phúc. 


Chính lòng tham ích kỷ, sự vô minh ngu muội, 
nỗi sân hận ai oán và ảo giác tự ngã của mỗi 
người đã khiến đời sống nhân loại bị phủ chìm 
trong bất an, não phiền, đau khổ và vắng bóng an 
lạc, hạnh phúc. 


1songkhapa, The Splendor oƒ An Autuưun Mloon 


ME: 


phân biệt được cội gốc của khổ đau và cái gì là / 






hA 
1/ 

| 

Ị 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





⁄) Ngày 08 tháng Từ Ngày 09 tháng Từ 
2N, Nay g lgày g 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


1Z Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là chúng ta nên Sự ủng hộ nâng đỡ mạnh lớn nhất mà chúng tấm 








chuẩn bị một chiến lược lâu dài để cải thiện và ta có chính là sự Tỉnh Thức; có nghĩa là chúng , 
z phát triển tình trạng hiện nay của thế giới để bồi ta tỉnh giác, ý thức được từng hành nghiệp của | 
z đắp xây dựng cho những thế hệ tương lai thêm thân, khẩu, ý của chúng ta trong từng phút giây. \ sự 
= tươi sáng vững mạnh. Tâm thức tỉnh giác của chúng ta luôn hiện hữu ` 
£ His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People nay ; n Lâu nề tên MU T soi n ⁄TANG 
g tâm ý chúng ta được an trú, tĩnh lặng thì nó sẽ “⁄ 
= | 


không nẩy sinh ra những vọng niệm suy nghĩ về 
sự bất công của thế giới, sự đối xử không công 
bằng với người nào đó hay suy diễn về lòng tham 
của người này, si mê của người kia hay đau khổ 
của người nọ... Những vọng niệm đó có thể diễn 
bày ra nhiều tập, nhiều màn, nhưng nếu chúng ta 
có tỉnh thức thì tất cả những suy nghĩ lung tung 
vớ vấn đó sẽ chấm dứt ngay, không có cơ hội biểu 


điễn trước ánh sáng của sự tỉnh thức được. 


Tỉnh thức có nghĩa là hoàn toàn hòa nhập thành 
một trong giây phút hiện tại, luôn luôn làm chủ 
được tự tâm, không có một chút kẽ hở nào cho 
vọng niệm phiền não chen chân vào, như canh 
giữ phòng hộ cửa thành, không cho quân giặc 
xâm chiếm. 


„ Chúng ta tỉnh thức sáng suốt trong từng phút 
⁄ < giây, biết rất rõ từng ý niệm sinh diệt trong tâm - 
an vui, hoan hỷ, hài lòng, đau khổ, phiển muộn, 
. lo sợ - chúng ta biết rất rõ từng ý niệm sinh diệt 
| . một, bất cứ ý niệm nào sinh khởi và diệt đi, bất cứ 


- dưới hình thức nào. Chúng ta cứ ngồi yên, trầm 
Đừng b tự đánh giá thấp khả hính 
tư, theo dõi, và không hề phê phán, không đè ng bao giờ ánh giá thấp khả năng chín Đánh 





Ngày 10 tháng Tư 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


s- 


: : T n mình. 
nén, không chạy trốn, không øì hết... cứ lắng lặng Í 
ngồi yên trầm tư, theo dõi, tỉnh táo, sáng suốt... Geshe Chekawa, In Advice From A Spiritual \ 


chỉ đơn thuần là tỉnh thức, tỉnh thức mà thôi. Friend `.` 





Ayya Khema, Be An lsland 


IÄV.L HNIIN AN HJH.L 





CÓ, Ngày LI tháng Từ Ngày 12 tháng Từ 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






® Ai viết vở bị hài kịch mà chúng ta thủ vai diễn Trái ngược với một số người có ý nghĩ tiêu cực, 731i 
trên sân khấu: khóc, cười, buồn, vui... đủ màn hị, chẳng có gì sai khi chúng ta hưởng thụ những thú ; 
nộ, ái, Ố... và rồi màn hạ, vai diễn hết? Không có vui giải trí và những tiện nghi cuộc sống cả. Cái 
một đấng thiêng liêng nào có thể viết được cả, lại sai chính là ở thái độ của chúng ta bị đắm nhiễm, `. 
càng không phải Đức Phật. đam mê, chấp chặt không buông bỏ những thứ 


tiện nghỉ vật chất và thú vui đó, để rồi sau đó ; 
xoay chúng từ nguồn gốc hạnh phúc, sungsướng ` ``- 
Jae Woơng Kim, Polishing The Diamond thành nguồn gốc khổ đau và bất mãn. 


Chính vọng tâm của chúng ta viết đó. 


INVL HNIIN ñN HJH.L 


Lama Thubten Yeshe, Introduction to Tantra 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


NV 
à 


IZ Thiển định, trí tuệ và đời sống trong sạch là ba 


/ ẢN Ngày 13 tháng Tư 


nền tảng cơ bản giúp ta sống lành mạnh, thánh 
thiện, không bị ô nhiễm. Đạo đức phát sinh tự 
nhiên trong sự thực hành tinh cần ba nền tảng cơ 
bản thuần khiết đó. 


Martin Batchelor, Meditation For Liƒe 


Ngày 14 tháng Tư 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Đi ngang qua một ngôi chùa thanh tịnh, ngay cả (nu 
đến con cọp, khi nghe thấy tiếng kinh tụng, cũng / 


phủ phục hiền hòa. | 


Chia 1ao, In When I Find You Again, lt WilI Be Xi 
In Mountains = 


" 





Ngày 15 tháng Trí Ngày 16 tháng Tư 





G3 
® 
œŒ\ 
⁄ 
& 
>> 
< 
K) 
_ 
> 
r9 
5 


Nếu ta để cho vọng tâm làm chủ thì đó là nguyên Có một người tên Liu Shiyu hỏi thiền sư Yangshan: 
nhân phát sinh ra đau khổ. “Tôi có thể hỏi về pháp môn đạt được Tâm?” 








Ayya Khema, Be An lsland Thiển sư Yangshan trả lời: “Nếu ông muốn đạt 
Tâm thì chẳng có tâm nào để đạt cả, chính cái Vô 
Tâm mới là Chân Tâm.” 


¬ 
_ 
th 
2 
C¡ 
= 
“^ 
am 
Đ) 
= 






` Ngày 17 tháng Tư Ngày 18 tháng Tư 


G3 
S®S 
œŒ\ 
Z 
= 
>> 
< 
Ki 
r_ 
pm 
r9 
< 






mm Ồ Thực tập hành nghiệp không có gì rắc rối, phức Sân hận hay khát ái vốn dĩ không phải là tội lỗi J7 1 
h tạp cả. Chính là chú ý kiểm soát hành động của như mọi người tưởng, và ta cũng không cần phải / 

E bạn, kiểm soát cái miệng của bạn, kiểm soát cái cảm thấy quá xấu hổ mỗi khi những tâm sở này , 

Ẹ ý của bạn. Cố gắng kiểm soát ba cánh cửa đó sinh khởi trong ta. Quan trọng là ta phải biết `... 
= hết sức trong sạch, cẩn mật là sự thực tập hành rõ và quán chiếu chúng chỉ là những ảo giác mà _ 

z nghiệp. thôi; chúng chỉ là những khái niệm, những tâm /<.. 
š Lama Thubten Yeshe, The Bliss oƒ Inner Fire l 002 Àc Mon lv) ca, 


chân lý sai lệch. Những tâm sở ấy là bất thiện vì 
chúng chỉ dẫn đến đau khổ, bất hạnh, sai lầm cho 
ta mà thôi. 


Kathleen Mcdonald, How To Meditate 


Ngày 19 tháng Tư 


Khi bạn cố hết sức để thoát ra khỏi sự sợ hãi hay 
giận dữ, cái gì sẽ xảy đến? 
Bạn sẽ không yên, bứt rứt, thất vọng hay khó chịu 
bực bội và có thể bạn sẽ phải đi tìm một cái gì đó 
“ để ăn, để uống hay bạn sẽ hút thuốc hay sẽ làm 
._ bất cứ cái gì đó để trút cơn bực tức sân giận trong Ngày 20 tháng Tư 
¡ lòng mình ra. Có kết quả tốt đẹp gì chăng? 
| 






⁄2 


/T 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Ử 


Tuy nhiên nếu bạn bình tâm lại một chút, ngồi 


à.ˆ : Người ta nói rằng đời người có hai bi kịch: một 
z xuống trong tư thế vững chãi, tĩnh lặng, theo đõi ỗ 5 5 /1Ú 


là không sở hữu được những gì ta muốn, và hai ƒ 





sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh điệt diệt như 
thế... chỉ an nhiên quán chiếu chúng thôi, không 
cần phải làm gì cả... và quán chiếu như thế sau 
một thời gian, bạn sẽ cảm nhận được một sự tĩnh 
lặng yên bình sáng suốt của tâm trí mà trước kia 
bạn chưa từng bao giờ cảm nhận được. Trên nền 
tảng tư duy sâu xa đó, bạn sẽ đạt được bình an 
giải thoát nội tâm. 


Ajahn Sumedho, The Mind And The Way 


s hơi thở nạ mình... li nhân nại chịu đựng những là sở hữu những gì ta muốn. Cả hai đều mang lại 

5 cơn sóng tham, sân, si, nghi ngờ, thất vọng, mất đau khổ \ 
z ngủ, bất an... đang trào dâng ổ ạt trong lòng... bạn : N 
: cứ an nhiên theo dõi chúng, quán chiếu chúng Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindƒul - 
¬ 

z 





Z Ngày 21 tháng Từ Ngày 22 tháng Từ 
`, Ngày g lgày ợ 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


® Lòng tham vô tận của con người không bao giờ Hãy nhận thức tự bản thân kinh nghiệm của ta Tấn 
biết dừng lại dù có sở hữu trong tay tất cả tài sản rằng năng lực đạt tới bình an nội tâm chính là sự / 
của cải tích lũy gom góp từ vô thủy kiếp cho đến điều phục chế ngự được hành động và tư tưởng . 


tận ngày nay. Càng tham lam, càng vơ vét, càng qua thân, khẩu, ý. \N. 2 
chiếm hữu thì lại càng gian nan, càng đau khổ, : 
càng bất hạnh cho mình và cho người. 





Matthew Flickstein, Journey To The Center 7 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Vì thế, hỡi những người giàu có, sung sướng, đầy 
phúc báu kia ơi, hãy gieo trồng và vun bồi những 
hạt giống của lòng biết đủ, ít ham muốn, và hãy 
thực tập hạnh buông xả, từ bi và trí tuệ để có 
được hạnh phúc chân thật, lâu dài. 


Milarepba, Drinking The Mountain Stream 





/ Về Ngày 23 tháng Tư Ngày 24 tháng Tư 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





mm Một ngày kia khi Đức Thế Tôn trụ tại thành Ngay lúc thời gian mà cái chết đến, món quà chia y 
Vương Xá, gần vườn Lộc Uyển, trong một nhân tay tốt đẹp nhất ta dành cho người và người dành ƒ 

= duyên ra ngoài thành, Phật bị một mảnh đá vụn cho ta là sự bình yên của tâm trí. 

O ý š 4 Ặ X81 : 5 \ : 

: oi BỀTE by h cánh vn Du - THƯỜNG: Tan, His Holiness Dalai Lama, lmagine All The People M2 

= máu nhiều và bắt đầu sưng tấy, mưng mủ... khiến 

z thân Ngài cảm thấy đau đớn, khó chịu vô cùng, Z1! 

d nhưng Thế Tôn vẫn an nhiên chịu đựng những „” 

= L 


cơn đau thể xác đó một cách nhẫn nại và sáng 
suốt, không hề bị dao động phân tâm gì cả. Rồi 
Thế Tôn xếp làm tư tấm cà sa lại, và nằm xuống 
hông phải theo dáng sư tử nằm, chân phải để lên 
chân trái, tay phải để xuôi theo thân hình, yên 
bình tĩnh lặng, trầm tư thiển định minh triết. 


From The Connected Discourses Oƒ The Buddha 


Ngày 25 tháng Tư Ngày 26 tháng Tư 





2 Z 
K _ Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ nhỏ ngửa Phương pháp tiếp cận thiện xảo nhất để nhận Ễ 
` lưng nằm dài trên đám cỏ, đưa mắt ngắm bầu thức triệt để khả năng tiềm tàng nhậm lẹ vi diệu m 
- trời trong xanh không gợn một áng mây trên cao nhất của con người là gì? Nói một cách đơn giản, < 

“ kia, và thổi những bong bóng bọt xà phòng qua đó chính là sự kiên trì thường hằng, giữ vững 
một vòng tròn cao su nhỏ. Khi những bong bóng tâm trí luôn luôn được tươi thắm, an lạc, khoảng giển 2 


ƒ 


bọt xà phòng bay lên cao, bạn ngắm những bong khoát, tự nhiên càng nhiều càng lâu càng tốt. 
bóng đó bay lên cao, bay lên cao nữa, cao nữa... 
Những bong bóng bọt xà phòng lung linh nhiều 
màu sắc dưới ánh nắng mặt trời đó hấp dẫn bạn 
và lôi cuốn bạn ngước mắt nhìn mãi lên trời. Khi 
bạn đang ngắm nhìn những bong bóng bọt xà 
phòng thì bỗng dưng “bốp, bốp” chúng nổ tung, 
vỡ tan, nhưng bạn vẫn dán mắt vào nơi những 
bong bóng bọt xà phòng đã bay tới. Sự chú tâm 
của bạn giờ đang trụ tại khoảng không gian trống 
rỗng kia, trống rỗng kia... 


B. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The 
Ground Ủp 


Lama Thubten Yeshe, IntroducHon To Tantra \ - xi 





IÄV.L HNIIN AN HJH.L NỊ 


Ngày 27 tháng Tư 


Vô Trụ, Vô Nguyện, Vô Tướng 


Cỏ phủ kín con đường mòn hoang vắng, 
Cánh cửa dầy đóng chặt 

Lối bước vào núi cao, 

Cổ tự tịch liêu. 


Ị 
J | 






N ¬ . „ Ngày 28 tháng Tư 
._ Chiều buông, tiết trời se thấm lạnh, 

- Mưa bụi đã ngừng rơi, 

/ Bình minh lên, xa xa 
T7. Vài cánh ve sầu rỉ rả điệu buổn tênh. 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Không có khoái lạc nào mà không có sự hiện hữu V.5 
của khổ đau. ) 


Lá rơi trên mặt đất Không có khổ đau nào mà không có mặt của \ 
sân sùi lởm chởm, hạnh phúc. 


\ W2 ỳ 
Bảng Ni S0Hộ HỘng cong: , Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness Ìn - 
Hững hờ trên vai, manh áo trắng đơn sơ. Plaim English 1 






INVL HNIIN ñN HJH.L 


Tiêu diêu, khoáng đạt, 

Tháng ngày qua lặng lẽ, chẳng băn khoăn, 
Thế thì, cần gì tìm kiếm đâu xa, 

Cần gì phải tìm pháp an tâm? 


Chia Tao, In The Clouds Should Know Me By 
Now 


Ngày 30 tháng Từ 


Hãy đặt giả thuyết rằng có một người lúc nào 
cũng kè kè bên mình một cái túi tiền đầy ắp, mắt 
thì dáo đác lo sợ đảo tới đảo lui xem có bị ai rình 








» rập không? Anh ta không bao giờ dám mở túi đó ậ 
¿“ ra hay dám tiêu một đồng nào vì sợ bị dòm ngó ễ 
/ ` Ngày 29 tháng Từ hay bị cướp giật... và rồi có một ai đó đến gần s 
PC VẬ và thuyết phục được anh ta hãy mở túi xách ra > 
J đi giữa ban ngày thì anh ta mới khám phá ra là z 
„ ồ Đừng bao giờ mong cầu hay đòi hỏi lòng biết ơn trong túi chẳng có một đồng xu teng nào mà chỉ y 

của người. chứa đựng toàn là giấy rác và một con chuột chết. ¡ 

: Lúc đó liệu anh ta có còn dám vác cái túi gớm , 
Cứ cho đi: ghiếc đó nữa không hay vội quăng bỏ đi ngay \ -#Í 

Geshe Chekawa, In Advice from A Spiritual một cách sợ hãi? l 


triend Không cần thiết phải bàn cãi gì nữa ở đây, phải “ˆ. 
không? - dĩ nhiên là anh ta thấy túi rác đó thì sẽ 
vất bỏ thôi. Thực tập thiển định cũng vậy. Thiền 
định giúp chúng ta lọc sạch những tư tưởng bất 
thiện, ô nhiễm, phơi bày chúng ra giữa ánh sáng 
ban ngày, không cho chúng có cơ hội quấy nhiễu, 
xóa sạch dấu vết vô minh, và hướng tâm trí chúng 
ta về chân thiện mỹ tuyệt đối, thanh tịnh. 


Bhikkhu Nyanasobhano, Landscapes oƒ Wonder 


INV.L HNIIN AN HJH.L 


Ngày 01 tháng Năm 





2 Ẳ 

Z < Trong bất cứ một mối tương quan liên hệ nào ễ 
của đời sống xã hội loài người, thì từ bi và tình Ngày 02 tháng Năm š 

¡_ yêu là cần thiết quan trọng nhất, dù người đó là E 

, thương gia, là chính trị gia, là khoa học gia, là kỹ ẽ 

ồ sư... hay là một ai ai đi nữa. Nếu người nào làm Từ Bi là hạnh nguyện được nô đùa trong vùng Kí 


việc với mục tiêu trong sạch, thánh thiện và một trời mơ mộng mặc dù ta đang thức. 
tâm hồn tràn đầy tình thương tha nhân thì công 
việc đó sẽ trở thành hữu ích, có lợi cho nhân loại. 
Ngược lại, nếu ai làm việc vì lòng sân hận, thù 
nghịch, ích kỷ thì công việc đó sẽ méo mó, sai 
lệch. Thay vì đem lại lợi ích an vui hạnh phúc 
cho nhân loại thì sự thông minh trí tuệ bác học 
của những người đây sân hận ích kỷ đó chỉ đem 
lại tai họa, nguy hiểm và tàn phá chết chóc cho 
con người mà thôi. 


Matthew Flicksten, Swallowing The River Ganges ` 


Í 

| 

\ 
\ 





INV.L HNIIN AN HJH.L \ 


Từ Bi là thiết yếu quan trọng hàng đầu cho tất cả. 


His Holiness Dalai Lama, Opening The Eye Oƒ 
New Awareness 


INV.L HNIN AN HJH.L 





| 
j 


K” Ngày 03 tháng Năm 


Trong từng phút giây chúng ta tạo tác ra hàng 
trăm hành nghiệp, nhưng có thể nói, chúng ta 
chưa hay khó có thể ý thức được chúng. Chỉ 
trong sự tu tập thiển định tính lặng, ta mới 
“ngh€” thấy được tiếng nói nội tâm mình, nguồn 
gốc cội rễ của tất cả các hành nghiệp đó. Ta sẽ 
học được cách tỉnh thức và lặng lẽ quán sát, theo 
đõi những hành nghiệp của ta bộc khởi thế nào 
một cách thật sâu sắc, thật sáng suốt, và chiêm 
nghiệm đà phát triển mãnh liệt của chúng. Chính 
sự tỉnh thức tâm linh đó hướng dẫn ta có thể tự 
kiểm soát mình, tự chế ngự mình, tự điều phục 
mình và làm chủ được mọi hành nghiệp tạo tác 
của mình, không bị chúng lôi kéo sai khiến. 


Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy 


Ngày 04 tháng Năm 


Tỉnh thức không bao giờ đơn điệu, nhàm chán 
cả. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In | 
Plain English `. 


G2 
S®S 
+ 
“ 
< 
rợ 
_ 
> 
'ợ 
Š 












NRÀ 
5 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


.\ May 0S tháng Năm 


Trong sự hữu hạn của hình thái loài người, chúng 
ta không thể thấu triệt được bản chất hiện hữu 
của tổng thể vạn vật dưới lăng kính vĩ mô vũ 
trụ được. Những gì chúng ta có thể làm được là 
tập trung ý thức quán sát sự hiện hữu tồn tại mà 
không dấy lên một tư tưởng phán xét, đánh giá, 
phê bình nào. 


Ajahn Sumncdho, The Mind and The Way 


Ngày 06 tháng Năm 


Kinh nghiệm về Niết Bàn siêu việt qua lăng kính T6 


tư tưởng nhị nguyên của con người, bao gồm, 
luôn ý nghĩ về hiện hữu hay không hiện hữu. | 


\ 


B. Alan Wallace, Tibetan Buddhistm From The À 
Ground Ứp < 
1 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








Ngày 07 tháng Năm 


Người ta phải hiểu rõ rằng ngay cả khi họ sở hữu 


_„ tất cả mọi tiện nghi của đời sống, có tiền bạc dư 


⁄ < đật, và ngay cả mức lương thâu nhập tăng trưởng 





\ 
À 
\ 


IV.L HNIIN AN HJH.L 


vù vù hằng năm đi chăng nữa... thì tất cả những 
thứ đó cũng không thể đem lại hạnh phúc. 


. Những thứ vật chất của cải đó không bao giờ là 


hạnh phúc cả. Họ phải cần biết rằng thủ phạm 
chính của sự không hạnh phúc đó là tham vọng 
vô bờ bến của con người. 


Lòng tham của ta vô tận, không có điểm đến, 
điểm dừng hay sự kết thúc - vì thế càng tham 
lam, mong cầu bao nhiêu thì ta càng đau khổ bấy 
nhiêu; vì lòng tham không đáy. Càng tham, càng 
chạy đuổi theo nắm bắt giành giựt thì càng đau 
khổ tuyệt vọng bấy nhiêu - như kẻ khát uống 
nước biển mặn chát, như người cùi gãi ngứa hơ 
phỏng tay trên đống than hồng... và có lẽ khi cái 
chết thực sự đến, ta cũng vẫn chưa chắc đã hiểu 
được thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. 


His Holiness Dalai Lama, tmagine All The People 


Ngày 08 tháng Năm 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


Từ Bi là liêu thuốc chữa bệnh thần diệu nhất. Z5 
Lama Zopa Rinpoche, Ulimate Healing 









Z<“ Ngày 09 tháng Năm 





J Người dân Tây lạng thường truyền tụng với 


IV.L HNIN AN HJH.L 


nhau rằng: “Nếu một tấm vải sạch được đặt để 
trên đống phân, chẳng chóng thì chầy, tấm vải đó 
sẽ bị hôi thối như đống phân đó vậy. Nếu tấm vải 
được đặt để gần bình trầm hương thì nó sẽ được 
nhiễm mùi thơm và sẽ thơm mùi trầm hương” 


Cũng quan trọng giống như thế, hoàn cảnh môi 
trường sống chung quanh ảnh hưởng đến tâm trí 
vị hành giả rất nhiều (ngoại trừ các bậc thượng 
căn đại trí). Chúng ta bị môi trường ảnh hưởng 
tác động mãnh liệt rõ rệt; nếu chúng ta không 
biết lựa chọn xấu hay tốt thì chúng ta sẽ dễ dàng 
bị ô nhiễm bởi bụi trần hoặc chúng ta sẽ được 
hương thơm giáo pháp bao phủ. 


Lorne Ladner, Wheel Oƒ Great Cormpassion 


Ngày 10 tháng Năm 


Vượt qua được tham chấp không phải là biến 
thành khô khan lạnh lùng hay lãnh đạm. Trái lại, 
chiến thắng được tham đắm chấp ngã có nghĩa là 
chế ngự điều phục được tâm thức chúng ta một 


cách tự nhiên thư thái qua sự hiểu biết nhận thức \ - vu) 


rõ nguyên nhân thực sự của hạnh phúc và làm 


tròn bổn phận của mình. Chính điều đó giúp £Z 


chúng ta an hưởng đời sống nhiều hơn và đau 
khổ ít hơn. 


Kathleen McDonald, How To Meditate 


2505 


/ 


h / 
Í 
Í 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 







Ngày 12 tháng Năm 


Viếng thăm Sư Wu K”o ở nơi ẩn cư 


Từ khi Sư ẩn dật nơi đây, 
Chúng ta hiếm có lần gặp lại. 


⁄⁄ Những trận mưa kéo dài, 

“VĂN Ngày 11 tháng Năm Giúp mảnh vườn rau thêm xanh mát tươi um, 
VÀ Những ngọn núi xa xa hùng vĩ kia, 

Soi mình trên mặt nước hồ thu trong vắt. 





P2 Như làn sương mù kia bị tan biến đi không dấu 

vết dưới ánh sáng mặt trời chói lọi, định kiến 
cũng bị đánh bạt đi bởi sức mạnh của tỉnh thức 
nhiệm mầu. 


Những chiếc lá vàng uốn éo theo làn gió, 
Buông nhẹ mình rơi trên nghiên mực của Sư, 
Những áng mây trôi hững hờ lười biếng, 
Trên mặt gối bạc phếch màu thời gian. 


\ 


G2 
^ 
ớ 
Z 
< 
Ki 
.h 
> 
r9 
Š 
\ A 
\ 5S⁄7 


Đúng vậy, chỉ có giác ngộ tỉnh thức mới có đủ 
năng lực xóa sạch đi dấu vết mọi vọng tâm. Một lữ khách ngông nghênh, 





IV.L HNIN AN HJH.L 


Một thiền sư trầm lặng, 
Thật không công bằng chút nào 
Nếu tôi cứ mãi bám víu vào cuộc gặp gỡ này. 


Hãy thể nghiệm chúng như là những giấc mơ 
không tổn tại, như những bong bóng bảy màu, 
như những cầu vồng ngũ sắc không thực thể, 
như bầu thái hư lồng lộng trên cao kia. _- 
Giã biệt. 
Tuyệt chẳng có hình tích gì... 
Milareba, Drinking The Mountain Stream Chia 1ao, In When I Find You Again, lt WilI Be 
Tn Mountarns 


Ngày 13 tháng Năm Ngày 14 tháng Năm 


G23 
^ 
œ 
⁄ 
@ 
>> 
< 
rg 
th 
> 
'tg 
Š 


Một tâm trí bình yên là một tâm trí từ bi. Một vị tăng sinh hỏi: “Tất cả chư Phật và giáo 
háp đều từ bộ Kinh này mà lưu xuất ra. Vậy xin 
Ayya Khema, Be An lsland an 
7 hỏi đó là bộ Kinh gì? 








hiển sư Qinshan trả lời: “Luôn quay đầu trở lại.” 


Frơm Zen Chinese Heritage 


;ẤN 


| 
1 
O 
th 
5 
C¡ 
= 
2 
T 
Đ) 
= 






INVL HNIIN ñN HJH.L XI 


2 


` À 
À 
\ 
\ 
\ 
| 


Ngày 1Š tháng Năm 


Chư thiên hỏi Phật: 


“Người mong con trai, được con trai, vui sướng vì 
có con trai. Người muốn có gia súc, được gia súc, 
hỉ hả vì có gia súc. Người ham của cải tiền bạc, 
được tiền bạc, nhảy nhót vì có tiền bạc. Không có 
vật chất của cải, người ta đâu có thấy sung sướng 
hoan lạc gì?” 

Đức Phật trả lời: 

“Người mong con trai, sẽ đau khổ vì con trai. 
Người ham gia súc, sẽ buồn phiền vì gia súc... 
Chiếm đoạt tư hữu là nỗi đau khổ bất hạnh của 
con người. Ai không tư hữu, người đó không khổ 
đau tuyệt vọng.” 


From The Connected Discourses oƒ The Buddha 


Ngày 16 tháng Năm 


Khi bạn rũ sạch được tất cả phiền não, u buồn, 
mông muội trong tâm thức thì không một ai có 
thể gây tạo chướng ngại cho bạn được nữa. 


Lama Thubten Yeshe, The Bliss oƒ Inner Fire 


/ 
Í 
l 
| 


\ 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 









À 
À 
\ 


Ngày L7 tháng Năm 


2 


Cuộc sống tự nó xoay vần thay đổi, còn - mất, 


. nghèo - giàu, ngày - đêm, trẻ - già, hạnh phúc 


- đau khổ... Vô thường, không có một cái gì tồn 


Ngày 18 tháng Năm 


Thật đúng khi cho rằng tư tưởng hay suy nghĩ 
khiến cho chúng ta đau khổ hay hạnh phúc. Bây 
giờ hãy tưởng tượng là ta đang ngồi dưới một 


Ễ IA đYHd AVÐĐN S9£ 


tại lâu dài cả - ngay trong một tích tắc, một chớp 
mắt, một sát na thôi cũng đã thay đổi liên tục 


tàng cây rậm mát trong một ngày đẹp trời mùa 7 
xuân. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra với ta cả, ngoại 
không dừng, không trụ - buồn thương, vui vẻ, trừ làn gió mát mẻ kia đang thổi lùa vào mái tóc, \ —AJ 
thanh bình, chiến tranh, đau khổ, hoan lạc, v.v. nhưng ta đâu có để ý tới... vì đầu óc ta đang phiêu `. 
Và V.V. du lãng đãng nơi nào, không biết nữa. Có thể ta ; 








IV.L HNIIN AN HJH.L NI 


Vô thường, vạn sự vô thường, thế gian vô thường, 
đời người ngắn ngủi vô thường. 


Sandy Boucher, Hidden Spring 


đang hồi tưởng lại một ngày mùa xuân nào đó vài ˆ 
năm trước, khi ta cảm thấy khốn khổ, bứt rứt, bất 
an cùng tột chẳng hạn: ta vừa bị mất việc làm, ta 
bị thi trượt hay con mèo, mấy chú thú cưng quý 
yêu của ta đi lạc mất đâu rồi... Ký ức đó khiến ta 
băn khoăn bổn chổn, lo sợ. “Sao? Có lẽ nào ta lại 
mất việc làm nữa? Tại sao ta cứ lải nhải, càm ràm, 
kêu rêu hoài mãi cái chuyện bực mình đó? Tại 
sao ta cứ lặp lại cái lỗi vớ vẩn đó vậy? Bây giờ mà 





có chuyện gì xảy ra, ta cũng thây kệ, bịt tai lại. Ta 
sẵn sàng rồi đó. Trời ơi, làm sao trả tiền nợ đây? 
Làm sao trả tiền điện, tiền nước đây? v.v. và v.v. 
Hàng trăm, hàng ngàn lo sợ, phiền muộn, bất an 
theo nhau tấn công ta tới tấp; cái này chưa giải 
quyết xong, cái kia đã ùa tới. Và ta nhận thấy rằng 
cuộc đời ta đầy dẫy buồn phiền, hỗn độn, lộn xộn 
- nhưng tất cả những cái đó sinh khởi ngay khi ta 
: đang ngồi duới gốc cây. Suy cho cùng, thân tâm 
¿ < ta đều bất an. Khi ngồi cũng không yên, suy nghĩ 
_ 2N chẳng xong. 





Ngày 19 tháng Năm 
Đó chính là mạng lưới Kiến Hoặc- Tư Hoặc dây 


j “đặc đang búa vây ta. Vậy ta cần đàm gì để tự cứu 


tin. Niềm tin tâm linh, niềm tin vào chính khả / 

năng của mình. Tin là căn bản của thiển định. 
Không phải một niềm tin nào ngoài con người \ J 
bạn, một vị Phật hay một lý tưởng nào đó không _ 
thành tựu được... hay những lời nói của một ai / 
đó. 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Bhante Henepola Gunaratana, Eieht Mindful 
Sfeps To llappiness 








INV.L HNIN AN HJH.L 


Niềm tin kiên cố đó nằm ngay trong bạn, trong 
chính Phật tính của bạn. Bạn có thể thành một 
vị Phật, một vị giác ngộ đang sống và thực hành 
thật minh mẫn, sáng tạo và từ bi. 


Martine Batchelor, MeditaHon For Life 








Z 
“ni sM 
ỒN Ngày 20 tháng Năm Ngày 21 tháng Năm : 
\ = 
| z 
z ồ Phân nửa dòng sống trí tuệ chứa đựng sự suy Tất cả những ai giữ vai trò trong thương nghiệp ( vn 
tầm, hồi tưởng về những gì ta chống đối và mục và tài chánh nên phát triển tỉnh thần trách nhiệm / 
tiêu ta đến. đặt trên nền tảng Từ Bi, Bác Ái và quan tâm đến . 
~. ` . ..ự £ \ ộ 
Ayya Khema, When The lroơn Eagle Flies những gì mang lại lợi ích, hạnh phúc cho tha NY 






nhân và thế giới. 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All People / h/NN 


]NV.L HNIIN N HJH.L 






“2N. Ngày 22 tháng Năm 


mm Sôi sục vì hận thù tức giận, kẻ ngu ngủ không yên 


IV.L HNIN AN HJH.L 


giấc, 

Sôi sục vì hận thù tức giận, kẻ ngu không thấy hối 
tiếc ăn năn; 

Diệt trừ tận gốc rễ chất độc oán giận hận thù, 


Đó chính là sự đoạn diệt mà người trí hâm mộ, 
tán thán, 

Và quyết tâm thực hành, không hề băn khoăn, 
hối tiếc, nghi ngờ. 


Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
Buddha 


Ngày 23 tháng Năm 


Chúng ta thường hay nhầm lẫn “chấp thủ, tham 
trước” với Tình Yêu. Ái Thủ luôn dính liền với nhu 
cầu “của tôï, hạnh phúc “của tôi, anh là “của tôi; 


` ^ 2 ^ 2 ` (C 


em là “của tôi; sở thích “của tôï” tất cả đều là “của 
tôi”.. trong khi Tình Yêu thực sự là một tâm thái 
không vị kỷ, không ràng buộc, không mong cầu, 
không tự lợi, không chiếm hữu, nhưng trái lại còn 
quan tâm đến nhu cầu và hạnh phúc của tha nhân. 


Hầu hết thời gian và tình yêu của chúng ta đều đổ dồn 
vào ái thủ, chấp trước, bởi vì chúng ta luôn cảm thấy 
bất an, lo sợ, thiếu thốn, không thỏa mãn... và chúng = 
ta cố gắng tìm sự toàn vẹn đầy đủ hoàn toàn đó qua ¿ 
những cái khác bên ngoài. Chúng ta tự biến mình lệ, 
thuộc vào những cảm giác an toàn, phù hợp trong ` 
những mối quan hệ tương giao với người khác và đau . 
khổ nếu những nhân duyên quan hệ đó thay đổi. 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





Mối quan hệ tương giao nào không vướng mắc vào 
chấp thủ, ái kiến, si mê lầm lạc là mối tương quan 
không bị ảnh hưởng bởi thất vọng, nghi ngờ, ganh 
ghét, hận oán, ghen ty và những vấn để, trạng thái 
khác... Chính sự tương giao vô điều kiện, không ái thủ 
đó là mảnh đất màu mỡ phì nhiêu cho sự phát triển 
nở rộ cánh hoa tình thương và trí tuệ. 


Kathleen McDonald, How To Meditate 





` Ngày 24 tháng Năm Ngày 25 tháng Năm 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


ầ Lòng rộng lượng bắt đầu từ sự nhận thức rõ rằng Với sự thấu triệt minh triết về chuyển hóa tự tâm, ĐT 
ta mắc nợ người. bất cứ những gì ta làm 24 giờ trong ngày, đều có / 
thể giúp ta càng lúc càng tiến gần đến quả vị tu , 


Master Hsing Yun, Describing The Indescribable chứng. \ A4 






Tất cả những hành nghiệp của ta - đi đứng, ăn . 
uống, nằm ngồi ngay cả đại tiểu tiện - đều được ““ˆ. 
tiến hành trên lộ trình tâm linh. Đến cả giấc ngủ 
của ta, thường trải qua trong vũng lây tối đen 
của vô thức hay những giấc mộng lộn xộn ngốn 
ngang, cũng sẽ được chuyển hóa thành ánh sáng 
vi diệu kinh nghiệm thẩm thấu của Trí Tuệ Bát 
Nhã Ba La Mật. 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Lama Thubten Yeshe, IntroducHon To Tantra 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


2N Ngày 26 tháng Năm Ngày 27 tháng Năm 
3 Du Hành Khi có ai đó hỏi bạn điều gì, hãy trả lời người đó Z7: 
Tâm trí ứ đầy, thật khó diễn tả bằng lời, thành thật, nhưng khi không có ai hỏi thì bạn / 
Xa gia đình từ bao lâu, chẳng nhớ nổi, không nên (và đừng bao giờ) ép buộc người khác , 
Bạn bè cũ, nay ắt hẳn cũng đã già nua. nghe những lời giáo huấn “dạy đời” của bạn. N2 







. n TU TỶ P Jae Woong Kim, Polishing The Diamond < 
Rơi xuống từ những tổ chim lạnh vắng, ⁄ 


Những cánh chuồn chuồn mong manh, 

Bay sè sẻ lượn qua những khung cửa sổ mở toang, 
Tôi dừng lại khu rừng nơi có một ẩn sĩ, 

Và qua đêm trong thiền tọa yên bình. 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Chia Tao, In The Clouds Should Know Me By Now 







IÄV.L HNIN AN HJH.L XI 


Ngày 28 tháng Năm 


“Khi ta thấy một chiếc xe tải vọng tâm có vẻ như 
ọ đang lao nhanh về phía mình, lẽ dĩ nhiên bằng đủ 


mọi cách, ta phải tránh né cái xe tải điên cuồng 


_ đó ngay để không bị nó tông vào, nhưng một 


khi ta bắt đầu tu tập thiền định thì lại khác, theo 
thời gian hành trì miên mật, ta sẽ nhẫn nại hơn, 
trầm tĩnh hơn, thăng bằng hơn, nhạy bén hơn để 
có thể giữ vững nội tâm không bị dao động hốt 
hoảng vì cái xe tải vọng tâm đó. 


Học cách làm sao ứng phó được với nghịch cảnh 
một cách thiện xảo để vượt qua mọi khó khăn 
thăng trầm của đời sống chính là phương cách 
duy nhất mà ta có thể sẵn sàng đương đầu không 
những với chiếc xe tải điên cuồng đang lao nhanh 
về phía mình mà ngay cả với chiếc xe tải mà ta 


không thấy. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Plain English 


Ngày 29 tháng Năm 


Mặc dù chúng ta đều có cảm nhận về sự hiện hữu 
của tâm và vũ trụ nhân sinh, chúng ta vẫn luôn 
mơ mơ hồ hồ không trực nhận triệt để rõ ràng 
về tâm thức của mình và hay tự suy gẫm làm sao, 
thế nào chúng ta lại hiện hữu ở thế gian này? 


Ễ IA đYHd AVÐĐN S9£ 


/ 


Chúng ta luôn nói “Tôi có tri thức; “Tôi là; “Tôi , 


hiện hữu”... Chúng ta nhận dạng chúng ta với cái . 


“tôi; cái “ta” mà chúng ta đã khoác lên đó với 


những nhãn hiệu danh tiếng nhất, những phẩm - 


chất tốt đẹp nhất, tuyệt hảo nhất, nhưng thực ra ' 
chúng ta không hề biết rõ bản tâm là gì hay cái 
được mệnh danh là “cái tôi” thế nào cả. Chúng 
ta không hề biết chúng là cái gì, chúng hành hoạt 
ra sao... hay chúng ta thực sự là ai, là gì? Mãi mơ 
hồ, nhầm lẫn, mông muội... 


Kalu Rinpoche, Lumninous Mind 










h Ngày 31 tháng Năm ạ 
/ ` Ngày 30 tháng Năm s 
lâN. Đừng bám víu vào bất cứ một cái gì và cũng đừng > 
Ị chối bỏ một cái gì. Cứ để mọi vật đến đến đi đi < 
D2 Chúng ta cần phải nghiên tầm và học cách quán tự tại, cái gì đến cứ đến, cái gì đi cứ đi, chúng ta KT 
chiếu một cách thật khách quan tiến trình tâm chỉ cần ứng phó xoay chuyển chính mình sao cho / 
linh của chúng ta. kịp thời, kịp lúc đối với những sự việc đó, bất kể , 


là cái gì. Nếu những hình ảnh tốt đẹp sinh khởi . „ 
trong tâm, rất tốt, nhưng nếu những hình ảnh ` // 
xấu xuất hiện, cũng không sao. Hãy nhìn chúng - 
thật vô tư, khách quan, và chỉ cần chúng ta tự tại n/” MÁC 
an nhiên đối với bất cứ một sự việc nào tốt, xấu, - 

hay, đở nào xảy ra mà thôi. Đừng gân cổ lấy hơi 

chiến đấu chống trả lại gì cả, mà chỉ ngồi yên lặng 

lẽ quán sát vạn sự vạn vật đến đến đi đi một cách 

sáng suốt, trí tuệ. 






Matthew Flickstein, Journey To The Center 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in 
Đlain English 






` Ngày Ö1 tháng Sáu Ngày 02 tháng Sáu 


”" ồ Phật không thể thấy bởi tìm kiếm, mong cầu. Dù chúng ta có ngồi thiển kiểu kiết già hay bán 21 
già hoặc chúng ta tu tập thiển Minh Sát, thiển / 

Tánh Không, thiển Tổ Sư, thiển Như Lai... hay , 

Adept Godrakpa, In Hermit oƒ Go CHs ngồi một tiếng, hai tiếng, thậm chí cả ngày... thì `...“ 
phương cách đó cũng chỉ đem lại một ít kết quả `“ 
mà thôi; điều tối quan trọng là chúng ta phải / 
triệt để nhận thức rõ là pháp môn thiền định nào 
mang lại sự an lạc nội tâm và là phương thuốc 
hữu hiệu chữa khỏi những tâm sở đau khổ, phiền 
muộn, tham vọng, ích kỷ, ngu muội... của chúng 
ta. 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Hãy quán chiếu và diệt trừ vọng tâm. 






INVL HNIINN ñN HJH.L 


Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy 





IÄV.L HNIIN AN HJH.L 


: N Ngày 03 tháng Sáu 


Ta thường nghĩ giáo lý nhà Phật dạy rằng đau 


khổ sẽ biến mất nếu người ta hành thiền miên 
mật dài hạn hay nếu người ta nhìn sự vật một 
cách khác. Không phải thế đâu, đau khổ vẫn tổn 
tại đó, không biến mất đâu cả, duy chỉ có trạng 
thái tâm của người hành giả sẽ thay đổi nếu tinh 
tiến tu tập theo lời dạy của Phật. 


Ayya Khema, When The lroơn Eagle Flies 


Ngày 04 tháng Sáu 


Thế trí biện thông (trí thông minh thế gian) là một vấn 
nạn của chúng ta, nhưng thật khờ khạo nếu nghĩ rằng 
giải pháp để loại trừ được vấn nạn đó là chúng ta cần 
phải giảm thiểu sự thông minh. Không nên học hỏi, 
nghiên cứu, tu tập sâu, cặn kẽ, kỹ càng... 


Không, không phải như vậy. Thực ra, chỉ có một | 


phương cách duy nhất để chế ngự vấn nạn đó là \ 
chúng ta phải biết cách điều ngự trí thông minh của _ 
chúng ta; không nên để những tư tưởng, cảm xúc “2 


bất thiện, ô nhiễm, thấp hèn, tăm tối điều khiển hay 
giật dây chúng ta. Nếu tâm trí chúng ta được hướng 
dẫn duy bởi những tư tưởng, ý nghĩ và cảm xúc 
trong sáng, lành mạnh, thanh khiết, lương thiện thì 
chắc chắn trí tuệ sẽ trở thành một phương tiện hữu 
ích cho chúng ta trên con đường thăng hoa nhân 
phẩm một cách tuyệt đối. 


His Holiness Dalai Lama, lmagine All The People 


SN IA đYHd AVYÐĐN S9£ 









Ngày 06 tháng Sáu 


ì ` Ngày0S tháng Sáu 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Giống như tất cả vật chất đều từ cát bụi và rồi sẽ 
tan thành cát bụi, những ý nghĩ và tư tưởng, quan / 
niệm của chúng ta cũng đều sẽ tan tành thành cát , 


J, Một bài thuyết pháp hay, một bài diễn văn đạt hay 
những lời nói dịu đẹp lòng người không những 
chỉ đòi hỏi người nói phải chú ý thận trọng từng 
từ ngữ một và từng âm điệu trầm bổng, mạnh 





IV.L HNIIN AN HJH.L 


yếu, sắc bén, ngọt ngào, v.v. mà còn phải phản 
ảnh được chất liệu từ bi và sự quan tâm chân 
thật đối với người khác để người nghe có thể 
cảm nhận được lòng trung thực, cảm thông, chia 
sẻ, giúp đỡ... của người nói, và trên nền tảng từ 
bị bác ái đó, chân thật ái ngữ sẽ là phương tiện 
nhiệm mầu giúp hàn gắn được những vết thương 
lòng của tha nhân. 


Bhante Henepola Gunaratana, Eieht Mindful 
Sfeps To llappiness 


bụi. Cũng như chỉ cần một vài giây phút để lau `...“ 
sạch bể mặt một tấm gương, chỉ cần một sátna _ 
thôi tức thì đốn ngộ: cái sát na mà tất cả những tư / 


tưởng ô nhiễm vô minh sẽ biến mất tức thì, xóa 
sạch không còn một dấu vết trong tâm thức của 
chúng ta. Ngay khi đó, chúng ta sẽ phản quang 
tự kỷ, thấy rõ lại thật hoàn toàn, thật trọn vẹn con 
người mình trong tấm gương chân lý. 


Master Hsing Yun, Describing The Indescribable 









NN 


INV.L HNIIN AN HJH.L 


Ngày 07 tháng Sáu 


Bạn đã phí bao nhiêu thời gian cuộc đời mình để 
đeo đuổi tìm cầu sẽ đến được một nơi nào đó mà 
bạn cho là lý tưởng ở cái thế giới hỗn loạn, triển 
phược, sa đọa này? 


Matthew Flickstein, Journey To The Center 


Ngày 08 tháng Sáu 


Này anh bạn, hãy giả sử rằng, có một con bò trắng 
và một con bò đen bị buộc chung với nhau bằng 
một yên cương. Có đúng chăng khi có người nào 
đó nói rằng: “Con bò đen là sự trói buộc của con 
bò trắng, và con bò trắng là sự trói buộc của con 
bò đen?” 


Không, không đúng đâu, anh bạn ạ. Con bò đen 
không phải là sự trói buộc của con bò trắng và 


ngược lại, con bò trắng cũng chẳng phải là sự trói 


Ú 


buộc của con bò đen, đơn giản nói cho chính xác 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


Kn 


là cái yên cương đó chính là cái ràng buộc trói ` „ 


chẳng hai con bò lại với nhau: sự trói buộc là ở 


đó. 

Cũng vậy, anh bạn, mắt không phải là kiết sử 
của sắc, tai không phải là kiết sử của thanh, mũi 
không phải là kiết sử của hương... lục trần không 
phải là kiết sử của lục căn nhưng chính lòng khát 
ái, tham nhiễm sinh khởi lên khi lục căn tiếp xúc 
lục trần là nguyên nhân trói buộc, phiền não và 
tội lỗi. 


Buddha, In The Connected Discourses oƒ The Buddha 








IV.L HNIIN AN HJH.L 


mm Tìm nhưng không thấy vị ẩn sĩ 


/ ẠN Ngày 09 tháng Sáu 


Dưới rặng cây tùng, tôi hỏi thăm chú tiểu, 

Chú trả lời: 

“Sư phụ tôi đi nhặt lá có rồi.” 

Tôi biết thiển sư ấy đang ở đâu đó trong núi, 
nhưng “mây” quá dây nên không thể tìm thấy 
thiển sư. 


Chia 1ao, In When I Find You Again, lt WilI Be 
In Mountatns 


Ngày 10 tháng Sáu 


Rất quan trọng là ta không nên so sánh ngôn ngữ 
hành vi của ta với bạn bè, người thân hay người 
hôn phối của ta cũng như không nên lên án, 
phán xét tư cách của họ là đúng sai, hay dở, khéo 
vụng... mà tốt hơn hết, điều đáng làm là ta hãy tự 
quán xét lấy ngôn ngữ hành vi của chính mình 
và chịu trách nhiệm về những hành vi ngôn ngữ 
của mình. 


Hãy nhớ lại xem có khi nào ta nhìn vào đôi mắt 
người thân quen của ta và thấy trong đó ánh lên 


niềm đau khổ, bối rối, buồn bã khi họ bị ta chỉ / 


Ể IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


trích, phê bình. Hãy tự nhắc mình là ta đã gây . 


đau khổ buồn phiền cho người thân thương của 
ta. Nếu ta có thể xác nhận lỗi của mình đã gây 


rằng hành động hay lời nói của ta đã làm người 
khác đau khổ, thì lòng từ bi và tình thương, thân 
thiện đang khai triển tuôn trào từ trái tim ta 
và chan hòa lên người khác, để ta sẽ cẩn trọng 
lời nói, hành vi hơn, để không bao giờ làm tổn 
thương hay gây đau khổ cho một ai nữa. 


Bhante Henepola Gunaratana, Eieht Mindƒul 
Sfeps To llappiness 


buồn đau cho người khác, nếu ta có thể nhìn thấy “<“ 







`. 


, Ngày LI tháng Sáu Ngày 12 tháng Sáu 





IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


. Caoshan hỏi thiển sư Qiang: “Pháp thân Phật tợ “Này các Tỳ Khưu, giả sử như có người mang 

| - hư không. Khi một vật xuất hiện trong đó cũng đi cỏ cây, hoa lá... của vườn Kỳ Đà, rồi thiêu đốt 

- giống như ánh mặt trăng phản chiếu xuống nước. chúng đi hay làm bất cứ những øì người ấy muốn. 
IN Ngài giải thích thế nào về lời dạy này?” Vậy các ông có nghĩ rằng “Người ta mang mình ZT 


đi, thiêu đốt mình hay làm bất cứ những gì họ ' 
muốn đối với mình không?” 


- “Không, bạch đức Thế Tôn. Vì sao? Bởi vì, bạch . 
đức Thế Tôn, không có gì là ta cũng không có cái / 
gì thuộc về ta cả.” 


Qiang trả lời: “Giống như con lừa nhìn xuống 
giếng.” 

Caoshan nói: “Ngài nói rất nhiều nhưng ngài chỉ 
đạt được tám mươi phần trăm thôi” 





INV.L HNIIN AN HJH.L 


S00067 tệp VOVETDSPPIPPĐAN D3ỢT - “Cũng vậy, này các Tỳ Khưu, mắt (tai, mũi, lưỡi, 
Caoshan đáp: “Giống như cái giếng nhìn con lừa.” thân, ý) không phải là ta, không phải là cái của ta. 
Những sinh khởi bởi các duyên dều cũng không 
phải là ta, không phải là của ta, hãy buông xả đi. 
Một khi các ông buông xả được, đó là hạnh phúc 
và giải thoát” 


Frơm The Connected Discourses oƒ The Buddha 


Frơm Zen's Chinese Herilage 


J Ngày 14 tháng Sáu 






Ẻ \ Ngày 13 tháng Sáu Sự sự vật vật đều như thị. Pháp nhĩ như thị. Nó 


| chẳng có cái tên gọi nào khác ngoài cái danh 
J hcác pháp không sinh khởi từ bên ngoài. tinng THÔ ma Hiệu Bì ĐEN) chúng tan 
ặt cho nó; rồi cũng tự chúng ta khoác lên cái sự ' 
Các pháp sinh khởi từ bên trong. vật đó một cái giá trị nào đó theo quan điểm, chủ Í 
Adept Godrakpa, In Hermit oƒ Go CHs An cúc công ìm Chức bi SP: ẹ tài Xe _ \ +} 
đúng, sự việc kia là sai, cái này tốt, cái kia xấu,v.v. ` ¿2 
nhưng thực ra, bản chất của sự sự vật vật như thị, - 
không tăng, không giảm, không tốt không xấu,“ . `... 
không hai không khác... như thị, pháp nhĩnhư ' 
thị. Nhậm trì tự tánh, quỹ sanh vật giải. Không 
có gì tuyệt đối, chỉ là sự sự vật vật như thế nào, ra 
như thế nấy. 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


/ 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


Vạn vật, con người như thị. Tất cả vạn pháp đều 
như thị. 


Ajhan Sumedho, The Mind And The Way 


„ Ngày 1Š tháng Sáu Ngày 16 tháng Sáu 






IA đYHd AVÐĐN S9£ 


\ Mặc dù có thể nói, trở thành một vị tăng sĩ hay Tựa như sự phản ảnh trong một tấm gương, rõ 
| một vị ni cô là con đường thực tập hạnh bố thí, ràng có đó nhưng không thật chất, (nhìn sâu, nơi 
HẠ nhưng đa số người ta vẫn còn bị ràng buộc trong nào cũng có) một vị thần đang cúng dường các 18 
vòng xoáy đa đoan, nhiều phức tạp hệ lụy của đời vị thần khác. 








¬ h$ * \ 7+ é £ ^^ ^ 2» Ỉ 
sống gia đình. Cái mà chúng ta cần không phải "~-.ẻẽ..ẽ .ẻ " | 
: 1... 5 ; Sở Tuệ giác chân thật phô bày trên cánh đồng của sự . 
mị là từ bỏ những gì chúng ta đang có hay gia đình, ` "ca ào : . ni cờ 
Z An S- Số, Tin. tố ĐÔNG CÔ uyên sống, và hoàn toàn thoát ly ra khỏi mọi sự chứa ` + 
é bạn bè chúng ta, mà chính là sự từ bỏ cái ý niệm ha ác nu” 
= Hs co CS ..c : chấp của kiến thức ý niệm. 
D sai lâm cố hữu về những gì mà chúng ta cho đó ƒ 
3 là sở hữu của riêng mình. Chúng ta phải từ bỏ (Biết thế,) con xin hằn sâu vào tâm khảm dấu ấn - 
ˆ cái tập khí bám víu, đắm trước vào vật chất hay của lòng hiến dâng vô điều kiện. 


người nào đó trong đời sống chúng ta, ngay cả 
tư tưởng, ý nghĩ, quan điểm, v.v. về vật nào đó, 
người nào đó... Tất cả đều phải buông xả hết. Milarepa, Drinking The Mountain Strearm 


Với tâm niệm này con xin cúng dường vật thực. 


Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful 
Sfeps To [lappiness 





/ ẠN Ngày 17 tháng Sáu Ngày 18 tháng Sáu 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





mm ồ Nếu chúng ta không quyết tâm nỗ lực tinh tiến Phần đông người ta dường như không nhận thức ĐT 
thực hành chánh niệm trong từng phút giây thì được hôn nhân quan trọng cỡ nào. Một tình yêu / 

= chúng ta sẽ dễ dàng quên bằng đi không hề thực nồng cháy thôi, không đủ. Trong cuộc hôn nhân , 

° hành sống trong chánh niệm. thực sự, đôi tình nhân phải đặt tình yêu của họ \ ` 

5 không những chỉ trên tình yêu đam mê mà còn _ 

2 Ayya Khema, Be An lsland trên sự hiểu biết nhau, tôn trọng nhau, thông ; 

¬ cảm nhau, tương thân, tương quan, tương ái qua `. 


phẩm hạnh cao quý của nhau. Nếu được như 
thế, cả hai vợ chồng sẽ tự nhiên tình nguyện cam 
kết nhận lãnh trách nhiệm chia sẻ ngọt bùi cay 
đắng cùng nhau cho đến trọn đời. 


His Holiness Dalai Lama, lmagine All The People 






“Am À 

Ñ AJ \ 
À 
\ 


Ngày 19 tháng Sáu 


HH Khi thực hành hạnh Bố Thí, chúng ta nên luôn 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


nhớ rằng chúng ta thật sự có may mắn và diễm 
phúc lớn được có cơ duyên thù thắng để thực thi 
hạnh nguyện ấy. 


Gơmo TuÌku, Becoming A Child oƒ The Buddhas 


Ngày 20 tháng Sáu 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Tâm có thể ví như là đại dương, và những biến Z1: 
cố xảy ra trong kiếp nhân sinh như hạnh phúc, / 

kích động, tưởng tượng, tẻ ngắt, phiển muộn... | 
được ví như những đợt sóng thủy triểu dâng lên `....⁄; 
rút xuống nhấp nhô trên mặt biển. Nếu như gió _ 
lặng, sóng yên, để lộ ra mặt đại dương sự phẳng Z< 
lặng yên bình như đáy biển vốn dĩ luôn luôn bình 
lặng, không bao giờ xao động, thì chúng ta cũng 
có thể làm dịu đi những hỗn loạn của tâm trí 
chúng ta để cuối cùng sẽ lộ ra sự trong sáng, tỉnh 
khiết, vô nhiễm nguyên sơ của biển Tâm. 


Kathleen McDonald, How To Meditate 









Ầ 
À 
\ 
\ 
| 
| 


ng 


INV.L HNIN AN HJH.L 


Z 


Ngày 21 tháng Sáu 


Với những đàm luận suông về thực-thể-vô-ngã và 
bản chất hão huyền của mọi hiện tượng, chúng ta 
có thể kết luận là chúng ta (ngã), người khác/vật 
khác (nhân/chúng sinh), thế giới, và ngay cả tri 
giác chân thật và toàn vẹn đều không hiện hữu. 
Kết luận như thế là (đi lạc vào con đường) hư 
vô đoạn diệt và thái quá. Mọi hiện tượng thật có 
hiện hữu, nhưng vì chúng phô bày với bộ mặt có 
vẻ như bất di bất dịch và với một thái độ hoàn 
toàn biệt lập, vì thế đưa đến cái nhìn lầm lạc, và 
nhận thức sai lầm này cần phải bác bỏ. 


Hãy xem ví dụ về chiếc cầu vồng. Nó có hiện hữu 
hay không? Dĩ nhiên là có, nhưng (hiện hữu) như 
thế nào? Nó nảy sinh ra từ sự tác động lẫn nhau 
giữa những hạt nước trong bầu khí quyển, ánh 
sáng mặt trời và địa điểm nơi ta quan sát nó. Vì 
thế, chiếc cầu vồng kia là một hiện tượng tương 


tức, và nếu ta quán xét sâu sắc, ta có thể khám 
phá ra vô vàn nguyên nhân và điều kiện cần thiết 
(đã kết hợp) để tạo nên nó. 


Cũng như thế, tất cả sự hiện hữu của mọi hiện 
tượng chỉ là sự biểu hiện của tâm, không có thực 
thể bất di bất dịch của ngã, mà chúng chỉ được 
hình thành từ sự tác động lẫn nhau của vô vàn 
nguyên nhân và điều kiện. Điều này cũng đúng 
cho bản thân của chúng ta. Chúng ta cùng với 
tất cả mọi hiện tượng, dù cho hiện tượng ấy có 
bé nhỏ như vi trần (hạt nguyên tử bé nhỏ nhất) 
đi chăng nữa, cũng hoàn toàn không vượt thoát 
ra ngoài tánh không. Và chính tánh không này là 
nền tảng thực chất cho sự hiện hữu của vạn vật. 


Ẫ IA đYHd AVÐĐN S9£ 


Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tanfra Í 








INV.L HNIIN AN H2JH.L 


mm Chúng ta thôi hãy dừng lại đi, đừng ích kỷ cố 


: V Ngày 22 tháng Sáu 


gắng tìm kiếm phước đức và cố ý khiến người 
khác phải chú ý, khen ngợi, công nhận những 
việc làm của chúng ta nữa, thay vào đó, chúng ta 
nên vun bồi công đức và gieo trồng trí tuệ. 


Jae Woong Kim, Polishing The Diamond 


Ngày 23 tháng Sáu 


Chiều tà bên thác suối 


Mưa mong manh rơi rơi, xa xăm, xa xăm... 
Che cả làn mây trôi lãng đãng, 

Sương mù núi thắm vời vợi, 

Làm mờ đi cả làng mạc hẻo lánh vùng cao. 


Ríu rít kéo nhau về tổ, 

Đàn chim soi dấu bay trên cát, 

Lướt nhẹ trên sông, 

Thuyền trôi không gợn lượn sóng nào. 


Tôi ngắm mãi không chán dòng nước bạc, 
Hiểu thật sâu uyên nguyên thác bắt nguồn từ đâu, 
Lặng nhìn đỉnh cô phong xanh thắm, 

Tự hỏi thâm “Núi có bao giờ thấy cô đơn?” 


Lòng bâng khuâng, chân không nỡ bước, 
Rời xa dòng thác nước mơ huyền 

Hoàng hôn đang phủ dần lên vạn vật, 
Lững thững quay về trên lưng ngựa, 

Vẫy tay chào hẹn sẽ gặp lại một ngày... 


Chia Tao, In The Clouds Should Know Me By Now 


G2 
^ 
“Œ 
⁄ 
< 
"9 
am 
m> 
si 
Š 
Ĩ 





s. 


v2 


Z 


⁄ 
—= 
NÀ 


\ 
x 


VÀ 


N 


` 


` ‹ 


]NV.L HNIIN AN HJH.L 


Ngày 24 tháng Sáu 


Một khi sân hận không cách gì có thể bộc khởi 
trong tâm, ta sẽ không tìm thấy có một kẻ oán 
thù nào bên ngoài hết, nhưng một khi sân hận 
tràn đầy trong lòng thì kẻ oán thù hiện hữu ngay 
tức thì. 


Lama Zopa Rinpoche, The Door To Satisjaction 


Ngày 25 tháng Sáu 


Đừng nghĩ. Hãy nhìn. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in 


Đlain English 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


ẤN. 


| 








Ẵ ẨN Ngày 26 tháng Sáu 


mm Thay đổi những kiểu cách, bộ dạng bên ngoài, dễ 


INV.L HNIIN AN HJH.L 


thôi, nhưng giữ chúng y như thế cho đến phút 
chót mới là điều khó. 


Adept Godrakpa, In Hermit oƒ Go CHƒS 


Ngày 27 tháng Sáu 


Hạnh nguyện thị hiện của đức Quán Thế Âm 
chính là hạnh nguyện Từ Bi. Ngài được tôn xưng 
là “Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm 
Quán Thế Âm Bồ Tát, và Ngài luôn luôn ứng 
hiện hóa thân cứu độ tất cả chúng sinh hữu tình 
đang kêu khóc ở thế giới Sa Bà này. 

Quán tưởng về đức Quán Thế Âm - quán tưởng 
Ngài ngồi tọa thiển cạnh dòng sông, tay cầm 
nhành dương liễu hay Ngài đứng trên tòa sen, 


tay cầm bình cam lộ rưới tắt lửa não phiền của ; 


/ 


chúng sinh - làm trái tim chúng ta mềm lại, cõi , 


lì IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


lòng chúng ta thanh tịnh, lắng đọng hơn và mở \ CV} 


cánh cửa chân lý tối thượng, giúp chúng ta chia _ 


sẻ mọi buồn vui đau khổ với vạn loại hàm linh 
trong cuộc sống. 


Bồ Tát Quán Thế Âm mong chúng ta hãy học và 
thực tập hạnh lắng nghe (như Ngài) những tiếng 
kêu khóc của chúng sinh, và hãy luôn luôn ban 
rải tình thương, chăm sóc đến mọi người, mọi 
loài, y như chúng ta đang thương yêu và chăm 
sóc, quan tâm đến chính mình vậy. 


Sandy Boucher, Hidden Spring 


7 










K. Ngày 28 tháng Sáu 


ng Nếu ta có thể vun bồi và điều phục được những 


INV.L HNIIN AN HJH.L 


trạng thái trí tuệ tâm linh minh mẫn tinh khiết 
trước khi ngủ và cho phép chúng sinh khởi trong 
khi ngủ mà không bị ảnh hưởng, dao động hay 
phân tâm gì hết thì giấc ngủ của ta sẽ trở thành 
một khối tinh khiết trong sáng tịnh như băng 
tuyết. 


His Holiness Dalai Lama, Sleebing, Dreaming 
And Dying 


Ngày 29 tháng Sáu 


Khi mắt nhìn thấy sắc, thấy sắc đẹp, hài lòng và 
tham đắm liền vào sắc: đó chính là sự ái nhiễm : 
của mắt. Tai nghe tiếng hay, mũi ngửi hương . 
thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc chạm mềm \ 
mại, trơn láng, ý khởi lòng tham dục: đó chính là 
sự ái nhiễm của sáu căn khi xúc chạm sáu trần, - 
phát sinh ra sáu thức; nhưng sáu trần đều không “ : 
tồn tại lâu dài, thường hay thay đổi và gây ra đau 
khổ: đó chính là sự nguy hiểm của sáu trần tác 
động qua sáu căn. Nếu ta điều phục và từ bỏ được 
sự khát ái về sắc cũng như thanh, hương, vị, xúc 
thì pháp không nương vào đâu mà sinh khởi: đó 
chính là sự giải thoát khỏi sáu trần. 


Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
Buddha 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








IA đyHd AVĐN S9£€ 


Ngày 30 tháng Sáu Ngày Ö1 tháng Bảy 

Bất cứ hành nghiệp nào sinh khởi bởi tham, sân, Cái đau thể chất không thể tránh được, nỗi đau 
si đều không phải là sự thực tập giáo pháp của khổ tâm hồn cũng thế. 

Phật. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Lorne Ladner, Wheel oƒ Great Cornpassion Plain English 





¬ 
1 
O 
th 
5 
C¡ 
= 
“^ 
T 
Đ) 
= 









2N Ngày 02 tháng Bảy Ngày 03 tháng Bảy š 

® Từ Xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái, Ái duyên Thủ, Trong Phật giáo, cái nghĩa cốt lõi nhất, tinh túy TT 
_ Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sinh, Lão, Tử... Vô nhất của danh từ “tham cứu” là sự quán chiếu / 
= minh duyên Hành, Hành duyên Thức... Đó là miên mật không ngừng nghỉ, sự hiến dâng trọn , 
Ẹ chuỗi dài Nhân Duyên chằng chịt, trùng trùng vẹn, sự thẩm tra soi xét chỉ ly tỉ mỉ từng chi `... 
s duyên khởi ràng buộc trói chặt chúng ta trong tiết một, từng kẽ hở một cái gì sinh khởi trong _ E 
z vòng tròn bất tận sinh tử luân hồi. Những hành tâm... nghiên cứu, quán xét thật kỹ càng chuẩn 2 ¡ 
E nghiệp của chúng ta sinh khởi do những cảm thọ xác cái nào xứng ý, cái nào bất xứng ý, cái nào 
„ chính là tấm thẻ thông hành đưa chúng ta đến thiện, cái nào bất thiện... từng chút một. Vì thế, 

bao kiếp luân hồi sinh sinh, tử tử. chỉ có những ai gia công tham cứu hành trì quán 


chiếu tâm như vậy mới có thể gọi là thẩm thấu 
được giáo pháp, thấu triệt được lời Phật dạy, nếu 

không, chỉ là tu “ngoài da, đầu lưỡi” 
Buddhadasa Bhikkhu, Heartwood Of The Bodhi 
Tree 


Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere 






IA đYHd AVÐĐN S9£ 


À Ngày 04 tháng Bảy Ngày 05 tháng Bảy 
® Đối với tôi, dấu hiệu không bình thường của cái Mặc dù bạn có thể hiểu trọn vẹn tất cả những 020 
thế giới ngày nay là khi nền kinh tế Hoa Kỳ “nhảy lời giải thích, nhưng nếu bạn vẫn còn đau khổ vì / 
mũi” một cái thì cả hoàn cầu đều bị “cúm” cả. những nghịch cảnh trái duyên thì có nghĩa là bạn . 


vẫn chưa thẩm thấu triệt để chân như bản tính Ä ` 
của tâm bạn, của thân bạn, của những tri giác `»; 
cảm thọ của bạn. Z2 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All People 






INVL HNIINN ñN HJH.L 


Lama Zopa Rinpoche, Transƒforming Problems ` 
lnio Happiness 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


À Ngày 06 tháng Bảy Ngày 07 tháng Bảy 
Sự đau khổ làm ta đau đớn sẽ khiến ta phải ghi Hạnh phúc thay cho ai đã nhận thức rõ rằng Luân Tổ 
nhớ mãi. Ta như những đứa trẻ cố nắm bắt lửa, Hồi và Niết Bàn quả thực không hai. / 


để rồi khi bị bỏng thì họa may lúc bấy giờ mới my | 
không dám làm ni thế nữa sau khi đã biết được ĐAEBICP H—!PH†PISDHBEEDHAOHHSBRCISDTERP \ 
hậu quả. Với những sự kiện vật chất thì thật dễ 

nhận biết, nhưng với việc chạm vào những ngọn 
lửa tham, sân, si thì hầu hết ta lại không hề nhận ƒ 
biết là mình đang nắm lửa trong tay. Ngược lại, ta 

còn sai lầm cho đó là đáng yêu đáng mến, vì thế 

ta chẳng bao giờ thấy đau đớn. Ta chẳng bao giờ 

học được bài học của mình. 


Buddhadhasa, Heartwood oƒ the Bodhi Tree 





INVL HNIINN ñN HJH.L 





/ NN Ngày 08 tháng Bảy Ngày 09 tháng Bảy 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 







® Tâm là hạt nhân của tất cả đời sống có ý thức. Không giống như ngọn cỏ kia có thể bị bứng trốc P20 
Chính tâm khiến chúng ta tạo ra hành nghiệp, rễ vì một cơn gió lốc; chúng ta luôn vững vàng, / 
= chính cái tâm khiến chúng ta sinh khởi ý muốn bất động, kiên cố như mặt đất. \ 
+ iúp đỡ người khác, và cũng chính cái tâm nà - 
5 ĐỂ lở : Ả xo trệt Ama Adhe Tapontsang, Ama Adhe: The Voice 
E khiến chúng ta tách rời được bản ngã vị kỷ cá 
= h7 j„x... nh mã: : That Rermmermbers - 
z nhân và hướng đến chân lý tối thượng giải thoát Z4! 
H tịch tĩnh Niết Bàn. Tâm tô màu lên đời sống con / 
= 


người và thay đổi tất cả. 


Master Hsing Yun, Describing The Indescribable 





N Ngày 10 tháng Bảy Ngày II tháng Bẩy 


Ẵ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






„ ồ Hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm - cái hạnh phúc Nghịch cảnh thử thách lòng can đảm của ta, sức 

- chân thật, trường cửu và thanh bình êm ả - chỉ có mạnh ý chí của ta, và chiều sâu tu tập giáo pháp / 

m thể tìm thấy qua sự thanh lọc tâm trí. Điều đó có của ta. Chẳng có gì gọi là đặc biệt cả khi được tu , 

Ẹ thể đạt được nếu chúng ta đoạn trừ được cội rễ tập trong một hoàn cảnh thuận duyên, một môi N\ s/Ỳ 
° khổ đau, đoạn trừ được màn vô minh cố hữu của trường tốt đẹp; nhưng nếu ta vẫn giữ vững được _ 

z chúng ta. ý chí, can đảm, nhẫn nhục, kiên cường, tỉnh tiến /-”. 

š His Holinees Dalai Lama, The World oƒ Tibetan TRERETBIREBETRERIEUEMI.HMTHYED LAO HĐEE j Ô 


là sự thử thách thực sự đối với người hành giả 


Buddhistm ) § TT TƠ 1 22A Ty 
trên con đường chân lý giác ngộ giải thoát. 


Geshe Ngawang Dhareyey, In Advice Fromm A 
Spiritual Friend 





IV.L HNIN AN HJH.L 


Ngày 12 tháng Bảy 


Khi chúng ta thực hành bố thí, chúng ta nên bố 
thí với tâm bình đẳng, không phân biệt bởi vì 
tất cả ai ai cũng đói khát giống nhau và cần thực 


„phẩm như nhau. Cũng thế, chúng ta và bao loại 
Z <“ chúng sinh hữu tình khác đều thiếu hiểu biết về 


chân đế, tuy nhiên ngay cả tục đế, chúng ta cũng 


\ , chẳng có kinh nghiệm hoàn hảo gì, bởi vì chúng 
. ta và mọi loài chúng sinh khác đều kém hiểu biết 
® nhận thức về chân hạnh phúc giống nhau, (mặc 


dâu chúng sinh luôn mong mỏi có hạnh phúc) 
thì thật vô lý nếu chúng ta chỉ mong hạnh phúc 
đến với mình, với gia đình mình, với những bà 
con thân quyến bạn bè mình mà không chúc 
phúc cho mọi người, mọi loài. Như thế thì thật 
không công bằng và còn quá nhiều chấp trước, 
phân biệt, ích kỷ quá! Chúng ta phải và nên cầu 
nguyện hạnh phúc, an lạc thật sự đến với tất cả 
chúng sinh hữu tình thật bình đẳng và tràn đây, 
trọn vẹn. 


Bình đẳng trong đau khổ và hạnh phúc thì sẽ 
bình đẳng trong giác ngộ, giải thoát. 


Geshe Jampa Gyafso, Everlasting Rain oƒ Nectar 


Ngày 13 tháng Bảy 


Nếu khi sống một mình, ta không hân hưởng 


được an lạc, hạnh phúc thì ta lại càng cô độc HH : 


trong chốn đông người. 


Người hạnh phúc là người biết sống một mình. 


Adept Godrakpa, In Hermit oƒŒo CHIƒƒs ~. 


G2 
S®S 
+ 
“ 
< 
rợ 
” 
> 
'ợ 
Š 


z 








Ngày 14 tháng Bảy 


ŸWWWÒ Khu khư chỉ biết chấp chặt vào hạnh phúc của 


INV.L HNIN AN HJH.L 


riêng cá nhân mình thôi thì chúng ta đã bít lối 
đường về Chân, Thiện, Mỹ. 

Hãy khoan dung, tán thán và chia sẻ hạnh phúc 
với mọi người, đó mới chính là cội nguồn của tất 
cả các phẩm hạnh, đạo đức đáng ngưỡng mộ. 


1songkhapa, The Splendor oƒ An Autuưun Mloon 


Ngày1Š tháng Bảy 


Chính niệm tỉnh giác không đơn thuần chỉ là 
một danh từ hay một bài pháp thoại của Phật, 
mà đó chính là một trạng thái giác ngộ hoàn toàn 
của tâm thức; điểu đó có nghĩa là chúng ta phải ` 
luôn luôn có mặt ngay bây giờ, lúc này và ở đây. . 


Ngay trong lúc này đây, chúng ta phải nhận thức \ _. 


rõ ràng cái gì đang xảy ra trong chúng ta và ngoài 
chúng ta, cũng có nghĩa là chúng ta phải giác. 


Chính niệm tỉnh giác chính là sự hoạt động tâm 
thức trong giác ngộ để đoạn trừ khổ đau và phiền 
não. 


Ayya Khema, Be An Island 


ƒ 


š IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






ngộ triệt để tất cả những động cơ hành động qua. tự 
thân, khẩu, ý của chúng ta và phải học cách thay - 
đổi những hành động và cảm xúc bất thiện thành 
những hành động và cảm xúc thiện. 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


-\ Mày 1ó tháng Bảy Ngày 17 tháng Bảy 
pZ Một thiển sinh hỏi thiển sư Bajiao: “Không hỏi Thuốc giải độc duy nhất để chữa lành thuốc độc 4i 
về những nguyên tắc hay quan điểm buổi thuyết “chấp thủ, khát ái” chính là thực tập giáo pháp ¡ 
giảng hôm nay, chỉ xin hỏi ngài chỉ thẳng ngay theo lời Phật dạy. Mặc dù chúng ta có thể thực , 
bản lai diện mục” hành nhiều phương pháp khác và có vẻ những ..... 





phương pháp đó minh triết thông thái lắm, _ 
nhưng nếu không diệt trừ nổi thuốc độc “chấp Z<. 
From Zen” Chinese Heritage thủ, khát ái” thì đó không phải là Phật pháp. Ỹ 


Gơmo TuÌku, Becoming A Child oƒ The Buddhas 


Thiển sư Bajiao ngồi thẳng đứng lên, im lặng. 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Ngày 19 tháng Bảy 






X - „ Mỹ nữ đón chào tiếng reo vui, 
/*N Ngày 18 tháng Bảy Chủ nhà yêu quái thường lảng vảng, 
\ Tên gọi của rừng là “Lừa dối” 
l Làm sao cho ta thoát được đây? 
“Thẳng tiến lên; tiếng mời đường Đạo, 
Dẫn đến mục tiêu thoát “hãi hùng”, 
Cỗ xe dựng bằng “không huyện náo” 
Vừa vặn bánh xe là thiện tâm, 
Geshe Namgyal Wangchen, Awakening The Mind Với tàm với quý lòng xe dựa, 
Chính niệm là đây gối ngồi êm, 
Gọi Chính Pháp là người đánh xe, 
CHÍNH KIẾN làm ánh sáng soi đường. 
Ai mà có được chiếc xe ấy 
Dù đó là người nam hay nữ 
Có được đây đủ mọi phương tiện, 
Thẳng tiến Niết Bàn ngày gần hơn. 


> Nếu chúng ta đơn thuần thực tập quảng phát đại 
tâm từ bị, thì dân dần, dù chỉ với những cố gắng 
nỗ lực nho nhỏ thôi, chúng ta có thể sẽ thăng hoa 
được tất cả những đức tính tốt khác. 


G2 
S 
ơn 
ca 
>> 
< 
Ki 
r_ 
2m 
r9 
Š 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


Frơm The Connected Discourses oƒ The Buddha 









À 


Ngày 20 tháng Bảy 


Những lời dạy của Đức Phật về Nhân Quả giúp cho 
ta hiểu thông suốt hơn rằng ta phải chịu trách nhiệm 
và chấp nhận hậu quả của những hành nghiệp thiện 
ác của mình. Nhân Quả chính là nền tảng cơ bản về 
sự hoàn thiện nhân cách tuyệt đối viên mãn. 


: ⁄ Không chịu trách nhiệm và phủ nhận những khuyết 


điểm cũng như oán trách người khác và xã hội cho 


. những bất hạnh xảy đến cho mình chỉ khiến ta sa 


| . lẩy thêm vào vũng bùn tăm tối, khổ đau, tiêu cực và 


ỷ 


TT 


INV.L HNIIN AN HJH.L 


tuyệt vọng. Bất hạnh xảy đến cho mọi người, chẳng 
chừa một ai cả, chỉ là ít hay nhiều, mau hay chậm mà 
thôi. Nếu ta than văn, oán trách cha mẹ hay xã hội 
về những kém may mắn hay thất bại của ta, ta chỉ là 
một kẻ hèn nhát, chạy trốn sự thật, và luôn tìm kiếm 
một cái cớ nào đó để biện hộ cho mình, đổ lỗi cho 
người khác. Ta không thể thay đổi được chính bản 
thân mình. Ngay trong giây phút ta can đảm chấp 
nhận hậu quả về bất cứ tình huống nào, dù những 
người khác có thể là người đã gây ra hậu quả việc làm 
đó, ta đã bát đầu thay đổi và đang hướng tới mục tiêu 
tích cực hoàn thiện tâm linh và đời sống tốt đẹp hơn, 
hoàn mỹ hơn, thánh thiện hơn. 


Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindful 
Sfeps To [lappiness 


Ngày 21 tháng Bảy 


Hãy nhìn mọi chúng sinh là một vị Phật. Điều đó 


giúp chúng ta thanh lọc được tâm và tẩy trừ được ; 
ị 


cấu uế vô minh, sân hận và tật đố. 


Master Baek, In Polishing The Điznoiili ` 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


đh2i 








CÓ, Ngày 22 tháng Bảy Ngày 23 tháng Bảy 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






HẠ b Trước tiên, chính niệm loại trừ hết những âu lo, Được hướng dẫn bởi tâm từ, vô úy và thiện ý, tôi yĩñ 
sợ hãi, băn khoăn về quá khứ và tương lai và giúp quán chiếu và tiếp tục quán chiếu chân lý thật ƒ 

= chúng ta neo lại ở hiện tại. Sau rốt, chính niệm an nhiên, nhẹ nhàng, hài hòa, không truy cầu, . 

= sẽ giúp chúng ta định hướng và nhắm thẳng tới không mong đợi, không tìm kiếm một cái gì, \ SX) 

= chính kiến về tự ngã. không phân tâm, và khai phóng giải thoát được `“ 

Z jygKhina TfeiApTilowl cảm giác thất vọng, buồn rầu và ngay cả hy vọng ; TÌM 

gi cũng không. 1 

E 


Milarepa, Drinking The Mountain Stream 





INV.L HNIIN AN HJH.L 


Ẵ ẨN Ngày 24 tháng Bảy 


® Nguồn hạnh phúc tâm linh tối thượng tuyệt đối 
trong gia đình, đất nước, và thế giới là lòng Vị 
Tha. 


His Holiness Dalai Lama, The Meaning oƒ Liƒe 


Ngày 25 tháng Bảy 


Cốt lõi của kinh nghiệm là sự đổi thay. Sự đổi thay luôn 
luôn tiếp diễn không ngừng. Từng phút, từng giây, từng 
sát na, dòng sống miên man trôi chảy và không bao giờ 
lặp lại giống nhau. Vạn vật thay đổi, con người thay đổi, 
tất cả đều thay đổi... đó là cốt lõi, là quy luật của vũ trụ 
nhân sinh. Một ý nghĩ, một tư tưởng vừa dấy lên trong 
đầu óc bạn nhưng chỉ nửa giây đồng hồ sau, nó đã biến 
mất. Rồi lại một tư tưởng khác nấy sinh, rồi lại biến mất. 
Một âm thanh vang vọng đến tai bạn, nhưng rồi lại tan 
biến đi. Mở mắt ra nhìn, thế giới đầy màu sắc lung linh 
ùa vào đôi mắt bạn, chớp nháy, chớp nháy nhưng rồi 


cũng lại biến mất. Hết người này đến người khác đến '? 


đến, đi đi ngang qua cuộc đời bạn, có người dừng ở lại 


thật lâu, có người trong thoáng chốc nhưng rồi họ cũng ' 


rời xa. Bạn bè của bạn đi, người thân của bạn mất. Vận 


may của bạn thăng tiến như diều gặp gió, nhưng rồi lại ~ 


tuột dốc thê thảm như xe đứt phanh. Có khi bạn thắng ˆ 
nhưng rất nhiều lần bạn đã thua trắng tay. Thay đổi 
không ngừng: thay đổi, thay đối, thay đổi. 
Không có một sự vật nào bất di bất dịch, trường tổn; đó 
là quy luật. Quy luật của dòng vũ trụ nhân sinh, biến 
hóa không ngừng nghỉ. 

Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 

Đlain English 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


= 


\ A 
\ 5S⁄ 





/ 
h / 
Í 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





-\ May 26 tháng Bảy Ngày 27 tháng Bảy 
mm ồ Các vị Lạt Ma Tây Tạng thường nói: “Không thấy Tự quy y có nghĩa là quay về nương tựa vào chính 22 
_ gì hết lại là cái thấy toàn hảo nhất.” Nghe lạ nhỉ?! chúng ta, quay về nương tựa vào cái khả năng / 
R Những từ ngữ thật lạ, có lẽ thế, nhưng thật ra tuyệt đối của chính chúng ta, quay về nương tựa , 
Ẹ chúng lại mang một ý nghĩa thâm trầm sâu sắc. bản thể chân như Phật tính vốn hiện hữu của `... 
= Chúng miêu tả kinh nghiệm thiển định tầng cấp chúng ta. Khi chúng ta nhận chân sự thực đó và _ 
z siêu việt về chân lý tuyệt đỉnh bao trùm thái hư, nuôi dưỡng phát triển được khả năng đó, chúng Z< ¡ 
s kinh nghiệm vượt qua trạng thái nhị nguyên đối ta đã tìm thấy chân nghĩa của tự tính quy y. Ỹ 
. đãi. 


Kathleen McDonald, How To Meditate 
Lama Thubten Yeshe, Introduction to Tantra 





Ẳ ÀN Ngày 28 tháng Bảy Ngày 29 tháng Bảy 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


?m Tùng Xanh Nếu chúng ta không thử, chúng ta sẽ không biết. 122 





3 Trên nền đất trơ trụi dưới chân tôi, những mầm Ayya Khema, Be An Island Ỉ 

ọ tùng đã chòi ra, nhô đầu lên khỏi những cuộn \ 

Z rễ. Dù cho băng tuyết có phủ dây trắng xóa lên 

: vạn cỏ cây hoa lá, thì tận cuối rừng kia, động cây : 

° xanh vẫn anh dũng cất cao đầu. “NN 


Đêm khuya, những con nhện dài chân giăng tơ, 
tiếng dế mèn kêu gọi nhau dưới những bậc thêm 
thang lạnh vắng. Ngàn năm sau, ai sẽ còn nhàn 
tản thả bộ dưới những tàng cây, sáng tác thi ca về 
những truyền thuyết tiên rồng thời huyền thoại? 


Chia Tao, In The Clouds Should Know Me By 
Now 





Ì Ngày 30 tháng Bả Ngày 31 tháng Bả 
„ Ngày 30 tháng Bảy gày 31 tháng Bảy 


\ Chân lý giống như gương mặt phản chiếu trên Thực tập từ bi, rộng luợng và thương yêu một 
. lưỡi dao sáng loáng; khám phá được hay không, ngày trong tuần hay một tháng một lần hay mỗi 
HẠ đều tùy thuộc vào góc độ ta nhìn. năm một lần hoặc thỉnh thoảng mới thực hành 


Ñ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


có thời hạn... đều không đủ. Chúng ta nên thực 7 
tập những đức tính đó suốt cả đời để giúp đỡ, 
chính bản thân chúng ta và người khác được an ` _⁄ 
vui, hạnh phúc, yên ổn. XI 


Master Hsing Yun, Describing The Indescribable 





Thực tập hạnh từ bi thương yêu đó không phải ⁄“ my 
chỉ dành riêng cho những bậc thánh nhân mới 

có đầy đủ khả năng mới thực hiện nổi. Không, 
không phải như vậy. Thực hành từ bi, yêu thương 

và hiểu biết là kim chỉ nam, là phương pháp sống 

hòa bình an lạc cho những người bình thường 
như chúng ta đây, những người đang sống giữa 
cuộc đời thường nhật. 


Thích Nhất Hạnh, In Buddhist Peace Work 


INV.L HNIIN AN HJH.L 









À Ngày Ö1 tháng Tám, Ngày 02 tháng Tám s 
| < 
® Tôi không thể nào diễn bày Chân Lý bằng ngôn ngữ, Hãy buông xả đi! F27 

- hay miêu tả thế nào một nghệ nhân vẽ tranh lên Hãy để trôi chảy đi tất cả những thay đổi, / 
m nền trời, chẳng cần sử dụng đến đôi tay, hoặc vô thường đến đến, đi đi trong cuộc đời ta. | 
° nhìn sự vật huyền dịu mầu nhiệm không xuyên Hãy mở rộng tâm hồn ra, 
° qua đôi mắt thịt này... và ngồi xuống lặng lẽ, thư thái an nhiên đi. 
z : Xe „4% Ảc `. Cuộc đời thật quá ngắn ngủi, mong manh! 
- Nhìn sự sự vật vật “như thị, như thị” không dụng Khi Na: ä N lỗ ỗ 
š tâm, không cưỡng câu, không mong đợi 1ÿ 17 HO Ủ0H, 
s : ỗ ph ỗ SG Nếu không chịu buông, 
Pháp nhĩ như thị! Pháp nhĩ như thị! một ngày nào đó thật gần, 


` ` ^ ` » ^ ổi ũ hả ] b ô Ị 
Nhìn bằng tâm! Nhìn bằng tâm! Phê chinh te? nữh hàn 


2NHBTEHiP2PUHMG"HEE-PHPHPHĐUAHIERTH Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 


Đlain English 





¿ ẠN Ngày 03 tháng Tám Ngày 04 tháng Tám 
> Khát vọng, sân, tham, sợ hãi và si cuồng, Một tăng sĩ hỏi: 
Kẻ nào phạm giới vì những tâm sở bất thiện này, 


Ễ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





3 Đã đánh mất danh dự và ô uế giới thể “Nếu trên đường đi, ta gặp phải một người hỏi , 

5 TT kiyệi 6) tiệc đạo, ta phải trả lời thế nào với vị ấy mà không cần . 

° Như mặt trăng khuyết bị che mờ bởi mây đen. "an : Ra ai \ 

Z phải nói mà cũng chăng phải im lặng? ` 

c= . 

Z 

z Khát vọng, sân, tham, sợ hãi và si cuồng, Thiển sư Daopi trả lời: ể 

rị š „ ^Z .AN .ÃA \ "Z N` ` 
s Ai đã chế ngự, điều phục, diệt trừ được, “Đấm đáU” | 

n Sẽ thăng hoa giới phẩm và tiếng khen, 


Như mặt trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời u tối. (A Di Đà Phật! Chịu thôi! Nếu ai là kẻ phàm phu 
sát đất như tôi, xin đừng bắt chước nhé! Công án 
trên chỉ dành cho bậc thượng căn thượng trí. (lời 


Buddha, In The Long Discourses oƒ The Buddha người dịch) 


Frơm Zen's Chinese Herilage 






` May0S tháng Tám Ngày 06 tháng Tám 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





T4 Chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là chúng Không phải dễ dàng chỉ dùng chút sức mạnh của ZÃ 
h ta đang có những điều bất ổn, những phiền não, ý chí mà có thể dập tắt được sự xáo động của tâm / 

= những bất toàn, những tri chướng mà không một thức đâu. | 

m sự biện giải hay sự tự khẳng định nào chữa trị . . \ 

ấ  .. . Ni ` B. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The 

= được, và nếu cứ để y như vậy, sẽ tiếp tục làm cho 

5 ; "wn Ặ. : ; Ground LUD - 

s chúng ta đau khổ và cướp đi sự an lạc của chúng ế 

> ta. Vì thế, khi chúng ta tìm đến tôn giáo để giảm 


nhẹ niềm đau, nỗi sợ hãi và sự bối rối cũng như để 
tình trạng của ta được tốt đẹp hơn thì chỉ dựa vào 
những niềm hy vọng mong manh không thôi là 
chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái nhìn bình 
thản và không định kiến đối với những gì đang 
thực sự xảy ra khi chúng ta tác ý và hành động. 


Bhikkhu Nyanasobhano, Landscapes oƒ` Wonder 





À 
À 
\ 


. nhưng nói chung, trẻ con không “bỏ neo, đóng cọc” 


Ngày 07 tháng Tám 


„ Hãy nhìn đám trẻ con đang nô đùa chơi giỡn cùng 


nhau kia. Lẽ dĩ nhiên chúng nó có thể vui đùa và rồi 
sẽ chọc phá nhau, thậm chí có thể đánh lộn với nhau, 


J những tư tưởng sân hận, hiểm thù dai dẳng trong lòng 


]" 


INV.L HNIN AN HJH.L 


như những người lớn. Hầu hết người lớn thì có trình 
độ học thức cao hơn, sâu hơn con nít, nhưng cái học 
thức cao siêu đó dùng để làm gì khi họ có thể ngụy tạo 
một nụ cười tươi như hoa ngoài miệng mà trong lòng 
thì chất chứa những tư tưởng hắc ám, đen tối, hiểm 
độc? Trẻ con thì không hành động giả tạo như thế. 
Nếu chúng nó tức giận ai, chúng nó biểu lộ sự tức giận 
bực bội đó ra ngay, và sau đó là huề cả làng. Chúng 
nó có thể xí xóa cho nhau ngay và vui chơi lại cùng 
nhau như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng chúng 
ta, người lớn, thì không như vậy. 

Thử hỏi chúng ta đã “trưởng thành” thực sự chưa, dù 
đã là người lớn? 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 


Ngày 08 tháng Tám 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Đừng bao giờ “biểu tình” chống đối lại trái tim. gã 


Geshe Chekawa, In Advice From A Spiritual [ 
Friend \ 









NRÀ 
5S 


` Ngày 09 tháng Tám Ngày 10 tháng Tám 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


: Những kẻ ngu si, khờ khao thì hể hả, vui sướng Sự sự vật vật đến để rồi đi, không có gì đến để ZTñ 
khi có nhiều tiền của, nhưng những bậc quân tử, tồn tại. ị 
đại trượng phu thì an lạc thư thái khi buông xả, | 


Matthew Flickstein, Journey To The Center \ 





từ bỏ được tài sản. 

Những người cùi hủi cảm thấy dễ chịu khi gãi, 
càng gãi những chỗ bị lở loét, họ càng cảm thấy DA NNL 
đã ngứa, nhưng hãy nhìn những người có trí tuệ 

sợ hãi và ngăn ngừa “bệnh phong cùi ” như thế 

nào. 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Danh lợi, tiền bạc, quyền lực... cũng giống như 
bệnh phong cùi vậy. 


Sakya Pandita, In Ordinary Wisdomn 


Ngày 12 tháng Tám 





_ Ngày II tháng Tám 
\ Một ngày kia, có một người (trong nhóm Bà La Môn 
Ị thường hay chống đối, chỉ trích Đức Phật) đến tinh 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Ð Như những áng mây tan biến mất đi trên vòm xá để nghe Đức Phật giảng pháp, và trong khi Ngài Z 
trời kia, sự nhận thức cũng hòa tan vào bầu thái đang giảng, ông ta đứng dậy và đi lên, đi xuống, đi 
hư lồng lộng. tới, đi lui trước mặt Ngài. Rồi ông ta bắt đầu phê , 


bình, chỉ trích nặng nề bằng những lời lẽ thô tục... ` ` 
cố ý sao để có thể hạ thấp uy đức của Ngài. Khiông `. // 
ta chấm dứt thôi không nói nữa (vì có lẽ hết hơi hay ~. 
cũng không còn tìm thấy lời lẽ nặng nề nào hơn: : h/ 
nữa), Đức Phật, từ lúc ông ta bắt đầu khiêu chiến, 
vẫn ngồi yên lặng lẽ, bấy giờ mới nói thật ôn hòa: 
“Này, người Bà La Môn, có lần nào ông mời khách 
đến nhà không?” Người Bà La Môn vênh váo đáp: 
“Lẽ dĩ nhiên.” Đức Phật lại hỏi: “Khi ông mời khách 
đến nhà, ông có khoản đãi họ không? Ông có mời 
họ ăn uống không?” Người Bà La Môn trả lời: “Tại 
sao không? Mời khách đến thì đương nhiên phải 


1sonekhapa, The Splendor oƒ An Autuưun Mloon 





INV.L HNIIN AN HJH.L 





IV.L HNIN AN HJH.L 


. cả những sân hận, bực tức, đe dọa hay nguyền 
- rủa, nhiếc móc, lăng mạ, phỉ báng, chỉ trích... đều 


| 
j 


mời họ ăn uống chứ!?” Đức Phật lại hỏi tiếp: “Vậy 
nếu họ không tiếp nhận sự khoản đãi của ông, họ 
không ăn uống gì cả, thì những thức ăn uống đó 
thuộc về ai vậy?” Người Bà La Môn nhếch mép 
cười: “Ông hỏi thiệt lạ đó, lẽ dĩ nhiên là thuộc về tôi 
chứ còn ai nữa? Thuộc về tôi: Đức Phật nói: “Đúng 
vậy, này người Bà La Môn, những gì mà ông nói nãy 
giờ, la đây không nhận, đều thuộc về ông cả; như 


người ngửa mặt phun nước miếng lên trời, nào ngờ 
nước miếng rơi xuống trở lại đầy mặt kẻ đó” 


Đó là một câu chuyện đáng suy gẫm và nhớ. Tất 


trở về kẻ đã phát ngôn ra chúng. Chúng ta không 
cần phải tiếp nhận và chúng cũng không xứng 
đáng, có giá trị gì để tiếp nhận. 


Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere 


Ngày 13 tháng Tám 


Này anh bạn, tôi đây không từ bỏ cái gì dễ thấy, dễ 
nắm bắt để truy tìm theo cái gì đó mất thì giờ. Tôi 
chỉ từ bỏ cái gì làm mất thì giờ để nắm bắt cái gì 
hiện hữu, dễ thấy. Tại sao? Bởi vì Đức Phật đã dạy 
rằng: “Tất cả những khoái lạc đều khiến chúng ta 
mất thì giờ, tốn sức, phí công... những dục lạc thế ` 
gian đó gây cho chúng ta nhiều đau khổ, nhiều thất : 


vọng, và cũng nhiều nguy hiểm... chúng ta càng cố _, 


công chạy đuổi theo để nắm bắt dục lạc thì chúng ta 


càng cận kể với sự nguy hiểm càng lớn, càng nhanh; - 


trong khi đó sự hiện hữu an lạc, hạnh phúc, trong 
sáng, bình yên, đúng đắn, không lo sợ, không nguy 
hiểm của giáo pháp Phật đang mời những người có 
trí đến để thấy, để trực nhận, để tự chiêm nghiệm, 
để tự nắm bắt, để thẩm thấu, và để sống thanh thản, 
an nhiên” 


Bạn sẽ từ bỏ cái gì? 


Frơm The Connected Discourses oƒ The Buddha 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


NK 


/ 









`\_ Ngày 14tháng Tám Ngày l tháng Tám 


IA đYHd AVYÐN S9£ 





Ồ Thiền sư Changqing Huileng đi vào giảng đường Tâm thức và ảo tưởng đều vô sắc, vô hình. Tuy Hải 
h để thuyết pháp cho các tăng sinh. Sau một hồi nhiên màn vô minh trong tâm khiến người ta , 
z yên lặng thật lâu, Thiển sư nói: “Các ông đừng chấp chặt kẹt cứng vào cái Ta có thật thì cứng . 
Ẹ nói là sẽ có cái gì hay hơn tối nay” Rồi Thiển sư hơn đá núi và ảo tưởng về cái Ta đó thì lại còn X 
E bước xuống pháp tòa và bỏ đi. cứng hơn sắt thép nữa. - 
z Frơm Zen's Chinese Herilage Lama Zopa Rinpoche, The Door To SatisfacHon ^ ', 





INV.L HNIN AN HJH.L 


K. Ngày 16 tháng Tám 


/ Khi ta hấp hối sắp lìa khỏi cuộc đời, ta không 


thể nào quay đầu lại và khỏe mạnh trở lại như 
xưa. Cái chết đòi hỏi ta hãy mạnh dạn bước tới 
trước. Hãy bước qua ngưỡng cửa giữa sống và 
chết đó. Ta không thể quay lui lại, vậy thì chỉ có 
bước tới mà thôi, chỉ có bước qua mà thôi. Chấm 
hết. Không cam kết, không bảo đảm, không chắc 
chắn gì cả. Ta đi, đi từng bước tới trước, đi không 
sợ hãi mà đi với thương yêu, đi trong thương yêu, 
bởi vì đã có một sự huyền dịu nhiệm mầu bí ẩn 
che chở bảo bọc từng bước chân ta bước tới. Tâm 
hồn ta cảm nhận được sự bí ẩn huyền dịu nhiệm 
mầu đó và ta sẽ hân hưởng được niềm an lạc. Đó 
chính là sự an lạc huyền bí được trở về chính ta. 


Rodney Smith, Lessons From The Dying 


Ngày 17 tháng Tám 


Bất cứ thái độ nào chúng ta thường hành xử với 
chính chúng ta, chúng ta sẽ hành xử y hệt như 
vậy đối với người khác, và bất cứ những thái độ ˆ 


nào chúng ta hành xử với người khác, chúng tai \ 
cũng hành xử y hệt như vậy đối với chúng ta. l 
Cũng như chúng ta phục vụ món ăn cho chúng - 
ta và người khác đựng trên cùng một loại chén < : 


đĩa giống nhau, không phân biệt. Mọi người đều 
dùng món ăn giống nhau, chén dĩa giống nhau, 
không khác. Hãy cẩn thận quán sát mọi hành vi, 
ngôn ngữ của chúng ta. 


Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindƒul 
Sfeps To llappiness 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





Ngày 18 tháng Tám Ngày 19 tháng Tám 








⁄Z“ < « *“ 2 \ ^ * ° 2 ư LŠ ^ “ ° è .. ° ` 
^ K Hiện tượng bề mặt của dòng luân hồi sinh tử Ta cần nên luôn khắc ghi rằng thiển định là sự vun 
DA \ không thực sự hiện hữu - chỉ xuất hiện mà thôi! trồng và thực tập đoạn trừ ái thủ. Đức Phật dạy 
- Thật tuyệt diệu, đáng kinh ngạc xiết bao! mỗi con đường Trung Đạo, và tỉnh thức chính là 


} Milarepa, Drinking The Mountain Streamm ¡ — . bàn: T _.. ng " NI, p 
à sự thực hành quá căng thắng, khổ hạnh cũng 
không phải là sự phóng túng, lười biếng, lễ mề. Í 
Trung Đạo là sự thăng bằng, hài hòa. Thực hành , 
chuẩn xác đúng đắn lời Phật dạy về Trung Đạo, h 
không phải là sự diệt trừ tất cả những tư tưởng, 
ý niệm, tình cảm và trở thành một khúc cây hay “ .„ 
phiến đá trơ trơ mà cũng không phải là bám víu, 
chấp trước, ràng buộc vào những dính mắc hệ 
lụy khổ đau cá nhân. Hãy quán chiếu thận trọng 
khi thực thập thiền tọa với những tư tưởng như 
là “ta đang ngồi, ta đang quán sát, ta đang thở, 
đây là ta, đây là cái của ta.” 


Buddhadasa BhikkhUu, Mindfulness With 
Breathing 


Ñ IA đYHd AVÐĐN S9£ 





IV.L HNIN AN H2JH.L 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


2N Ngày20 tháng Tám Ngày 21 tháng Tám 
Trực ngộ sinh khởi tự nhiên qua sự thực hành từ Hiện nay có một xu hướng phát sinh nơi các hành — 24 
bỏ buông xả. giả thực tập giáo pháp Phật là họ quá phấn khích / 


mong đợi những lễ truyền thụ ban ra cho họ bởi 

bất cứ một vị lạt ma nào đó mà không hề tìm Ñ SA? 
hiểu, suy nghĩ cặn kẽ đắn đo. Sau đó, nếu những _ : 
gì họ mong đợi không được như ý muốn, họ sẽ ⁄< ` 
quay qua chỉ trích, nói xấu, bôi nhọ vị lạt ma đó 
liền. Tôi nghĩ thực sự đó không phải là một thói 
quen tốt, không phải đạo hạnh của một người đệ 
tử Phật. 


His Holiness Dalai Lama, The World oƒ Tibetan 
Buddhism 


Jae Woong Kim, Polishing The Diarmond 






INVL HNIINN ñN HJH.L 


1x. by 
NV T 
r7 ` . : ` , , < 
HẠ ì Ngày 22 tháng Tám Ngày 23 tháng Tám h 

| < 


“E791: muốn được hoàn thành những khát vọng Học tập giống như một thiết kế vẽ trong nước. Giãn. 


tham cầu chỉ là ảo tưởng. Khát vọng dẫn dắt đến 3 Đ "........ẻẺẻ 
: - 6 "ốc Trầm tư giống như một thiết kế vẽ trên bức tường. / 
khát vọng nhiều hơn, không phải là sự thỏa mãn. | 






Thiền định giống như một thiết kế khắc sâu trên 


Kathleen McDonald, How To Meditate đá 


— 22 
1⁄ 
[ 


Adept Godrakpa, In Hermit oƒ Go CHs ⁄ 


]NV.L HNIIN AN HJH.L 





INV.L HNIN AN HJH.L 


mm Tôi đã học tọa thiển từ những vị đạo sư minh 


N Ngày 24 tháng Tám 


triết. Họ ngồi với tôi, nói chuyện với tôi, góp ý, 
phỏng vấn riêng tôi và trở thành thiện hữu đồng 
đạo. 


Nhớ lại xưa kia, tôi chỉ đọc và tìm hiểu thiền qua 
kinh sách, tài liệu, ngôn từ. Không thể nào thẩm 
thấu thâm nhập được thiền qua sách vở, tài liệu 
hay truyền khẩu được... mà tôi cần có một bậc 
“đạo sư sống” và một đạo tràng tu tập để được 
thực hành và hướng dẫn chân xác, đúng đường 
hơn. 


Tơm Chetwynd, Zen And The Kingdom Oƒ 
Heaven 


Ngày 25 tháng Tám 


Nghe vượn hú trên đèo Pennsylvania 


Nghiêng mình 

Trên mái chèo, mắt dõi theo 
Đường mây tinh anh 

Rõ nét, sậm màu và đáng yêu 

Từ ngách núi. 

Khi thế giới 

Tan tành 

Trong nó, không chút buồn phiền 
Vì vốn đã quá quen tiếng gọi mãi hoài. Ghi dấu _. 
Sương mù từ mỗi đỉnh xa, À 
Đong đưa trong khoảng trời nơi mảng 
Trăng soi 

Sáng. 

AI 

Nghe nó như thế này 

Có thể xong bài thơ 

Vào lúc trời hừng sáng. 


Ẫ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Wen Chao, In The Clouds Should Know Me By 
Now 





TẤ ` Ngày 26 tháng Tám 


.z.„ex:. chúng ta cứ mải miết đi tìm hạnh phúc an 


vui qua những điều kiện vật chất bên ngoài, 
chúng ta sẽ bị thất vọng. 


«4 


Ayya Khema, Be An lsland 


]NV.L HNIIN AN HĐJH.L 


Ngày 27 tháng Tám 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Thần chú không phải là lời cầu nguyện van xin 
đến một vị thần thánh linh thiêng nào cả. Hơn. 


hẳn thế, thần chú chính là thần thánh, là sự giác . 
ngộ, là sự chuyển hóa tức thì. 


Lorne Ladner, Wheel Oƒ Great Compassion Z 


2 









N Ngày 28 tháng Tám 


Z Những lời dạy của Đức Phật rất giản dị, trong 


Ngày 29 tháng Tám 


Bạn (ngay cả tôi và tất cả mọi người khác) không 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


sáng, thực tiễn, thẳng thắn và trung thực. Nếu 
bạn xét thấy khó hiểu, rắc rối, phức tạp, đó chỉ 
vì chính bạn làm cho giáo lý ấy trở nên phức tạp, 


thể nào có được tất cả những gì bạn mong muốn. j 
Không thể được. Không bao giờ. May mắn thay, , 





INV.L HNIN AN HJH.L 


khó hiểu đấy thôi. Bạn có thể nghĩ : “Ta đây có 
bằng cấp tiến sĩ và đã tích lũy được bao nhiêu 
là kiến thức, tuy nhiên sao ta vẫn chưa thể hình 
dung được phải bắt đầu thực hành giáo pháp như 
thế nào nữa?” 

Phương thuốc chữa căn bệnh kiến thức, bằng cấp 
của bạn là hãy nhìn sâu kỹ vào chính tâm thức 
của bạn bằng cặp mắt không phân biệt, không so 
sánh. 


Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy 


có một sự lựa chọn khác. Bạn có thể học cách \ sJ 


điều phục tâm mình, học cách bước qua một bên _ 
khỏi cái vòng tròn tham muốn, ác cảm, sân hận, / 


khát vọng... vô tận kia. Bạn có thể “học cách dừng 
lại, không tham cầu cái gì mình mong muốn nữa, 
học cách nhìn thẩm thấu triệt để những khát ái 
dục lạc và học cách không bị dục vọng chi phối 
sai sử mình nữa” 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in 
Đlain English 









Ẳ ẠN Ngày 30 tháng Tám Ngày 31 tháng Tám 


IA đYHd AVYÐN S9£ 


Một khuyết điểm lớn khác của dục vọng là nó Nhờ vào sự phát triển trí tuệ mà chúng ta có thể ⁄ 
dẫn đến quá nhiều thất vọng, bất mãn, bất hạnh đạt được tỉnh thức. Phật pháp không có gì lạ / 
và bất như ý. lùng hay khó hiểu cả, cũng không phải đặc biệt . 


nói về một cái gì; Phật pháp chỉ là những phương \ +} 
pháp hoàn thiện nhân cách một con người đến `“. 
mức tối đa. Một khi con người ta đã hoàn thiện ¿ 
nhân cách rồi thì tình thương và từ bi sẽhiện 
hữu. Không có từ bi và tình thương, chúng ta sẽ 

đau khổ vì oán giận, hận thù, bất hạnh và phiền 
trách. 






Lama Zopa Rinpoche, The Door to Satisƒfaction 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


]Janin Sunim, In WommentS Buddhistm, Buddhisms 
Wornen 





/ Về Ngày 01 tháng Chín Ngày 02 tháng Chín 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


S Mỗi khi có bất cứ vấn để gì sinh khởi, điều cốt Ta phải phòng hộ sự ô nhiễm gây cấu uế tâm Vy. 
lõi là chúng ta phải nhận định sáng suốt rằng vấn thức. Nói cách khác, nếu không được điều ngự j 
đề đó phát sinh từ tâm thức ích kỷ của chúng ta, chính đáng, tâm thức sẽ trở thành ràng buộc, ô , 


rằng điều đó được tạo ra bởi ngã ái, ngã kiến của nhiễm và phiền lụy. \ `. 
cưng là, h% ng, SH ĐH ế. - nộ Đ Ajahn Sumedho, The Mind And The Way -: 
cho hoàn cảnh bên ngoài hay vì một ai đó thì ñ 
chúng ta sẽ gặp phải khổ đau và bất hạnh. †ƒ 





INVL HNIIN ñN HJH.L 


Lama Zopa Rinpoche, Transƒforrming Problerms 
lnio Happiness 





Z 
Ngày 04 tháng Chín š 
\ 5 
| < 
5574 Tâm thức chúng ta giống như một củ hành, và sự Chúng ta gặp nhau để rồi lại chia tay. œ_: 
kiên trì thực hành mỗi ngày, mỗi tháng dần dần 
sẽ tước bỏ được đi những lớp vỏ vọng tưởng như Tôi không biết dùng lời nói hay ngôn từ nào để ' 


chúng ta lột vỏ củ hành vậy. diễn đạt trạng thái những cảm xúc này. 


Geshe Ngawang Dhargyey, In Advice Frơm A Wen Chao, In The Clouds Should Know Me By : 
Spiritual Friend Now/ƒ 





]NV.L HNIIN N HJH.L 





` Ngày 05 tháng Chín Ngày 06 tháng Chín 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


” Tất cả sự sự vật vật trên thế gian này đều tương Thiền định đưa chúng ta đến hiện thực, chân lý. 26 








quan tương tức với nhau; không một sự vật nào Thiển định không ngăn cách chúng ta với thế / 
E đứng riêng lẻ, biệt lập cả. Trái đất này là một giới khổ đau triển phược này mà còn giúp chúng 
z hệ sinh thái, nó giống như một tấm mạng nhện ta thẩm thấu triệt để thật sâu vào chính bản thân Ñ\ `. 
= khổng lồ - nếu một phần của tấm mạng nhện bị cũng như mọi phương diện của đời sống ngõhẩu `. 
z chạm đến thì toàn thể tấm mạng nhện đó cũng chúng ta có thể chọc thủng hàng rào chướng ngại ; 1 
H bị rung rinh. Cũng thế, như là kết quả của mối khổ đau và vượt lên trên tất cả ưu bi sầu não. ý 
= l 


tương quan tương tác giữa nhau, tất cả các biểu 
hiện của năng lượng bao gồm cả những tư tưởng, 
suy nghĩ, dự cảm, hành nghiệp của chúng ta đều 
ảnh hưởng chi phối đến mọi người, mọi vật. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 


Matthew Flickstein, Journey To The Center 





/ Về Ngày 07 tháng Chín Ngày 08 tháng Chín 


G2 
S 
ơn 
ca 
>> 
< 
Ki 
r_ 
> 
ở 
Š 





mm Có một số người quan niệm rằng sự tự kỷ luật Dòng nước chảy luân lưu kia không bao giờ trở Z 
ngăn chận chúng ta sống cởi mở và tự nhiên. Họ lại - đừng thở dài. Cụm mây trắng trên trời kia / 
E nghĩ là chúng ta nên thư thả đi và cứ để mặc cho bay qua không để lại một dấu tích gì - đừng cố 
z mọi sự trôi chảy tự do, nhưng thực ra chúng ta chạy đuổi theo, vô ích! Một người nhàn hạ biết \ s4} 
5 chỉ có thể an nhiên và tự do nếu chúng ta tự kỷ mình sẽ bước đi đâu khi thong thả bách bộnhàn ` “. 
z luật mình trong giới cấm của Phật. tản: lá vàng, gió mát, động ve sầu. Z2! 
4/. 
z Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy Ch”i Chỉ, In The Clouds Should Know Me ByNow_— ' 






À 
À 
\ 


Ngày 09 tháng Chín 


HH Tất cả chúng ta đều phải bị luân hồi sinh tử trong 


JNVL HNIINN ñN HJH.L 


từng sát na. Hãy quán chiếu mỗi buổi sáng mai 
như là một sự tái sinh trở lại để có thể nắm bắt và 
sống trong hiện tại hằng hữu. Cái gì sẽ xảy ra thời 
gian kế tiếp đó hoàn toàn tùy thuộc vào hành 
nghiệp bây giờ của chúng ta, cho nên duy chỉ có 
“bây giờ” là thời khắc quan trọng nhất. “Bây giờ” 


23» 


là nhân; tái sinh là “Quả. 


Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere 


Ngày 10 tháng Chín 


Có một vị tăng sĩ hỏi: “Cái gì là chân nhãn của 
lão tăng?” 


Thiền sư Xianglin trả lời: “Không phân biệt.” 


Frơm ZernS Chinese [leritage . ` 


G3 
S®S 
œŒ\ 
Z 
>> 
< 
Ki 
r_ 
m> 
ở 
5 
K 


\ 
À 





Ngày 11 tháng Chín Ngày 12 tháng Chín, 





& Hãy chấp nhận tất cả những gì sinh khởi trong Hạnh phúc và đau khổ sinh khởi từ trong tâm Š 
` tâm bạn. Chấp nhận tất cả những cảm xúc và tư chúng ta chứ không phải từ bên ngoài. Tâm m 
| tưởng của bạn, ngay cả những cảm xúc hay ý nghĩ chúng ta chính là nguyên nhân của hạnh phúc; < 
; mà thậm chí bạn không hề muốn. Chấp nhận tất tâm chúng ta chính là nguyên nhân của khổ đau. 
cả những kinh nghiệm của bạn, ngay cả những Để đạt được hạnh phúc và xoa dịu được niềm tế cài 
kinh nghiệm mà bạn rất ghét. Đừng quá gay gắt đau, chúng ta phải hành xử chuẩn xác với chính [ 
tự lên án mình vì đã khởi lên những vọng niệm, tâm tư của mình. \ 


những tư dục tầm thường của con người và những 
thất bại ê chề của mình. Hãy học quán chiếu tất cả 
những hiện tượng sinh khởi trong tâm thật hoàn 
toàn tự nhiên và thông cảm. Hãy học chấp nhận 
tất cả thuận duyên, thuận cảnh hay nghịch duyên, 
nghịch cảnh xảy đến một cách an nhiên vô tư với 
lòng trân trọng gìn giữ những kinh nghiệm mà ta 
sẽ gặt hái được khi trải qua những thuận cảnh hay 
chướng duyên đó. 


Lama Zopa Rinpoche, The Door To Satisfaction ˆ \Z 





INV.L HNIIN AN HJH.L Xi 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in 
Đlain English 


Ngày 13 tháng Chín 


Hãy nhận thức triệt để sâu xa là tất cả đều thay 
đổi, không thường còn. Nếu bạn không chú tâm 
quán sát những tư tưởng cảm xúc của bạn thì 
chắc chắn bạn có thể tưởng lầm là chúng luôn 
luôn tổn tại, không thay đổi, chắc thật, vững bền 
l „ và sẽ tiếp tục lâu dài. Tuy nhiên nếu bạn quán sát 
⁄Z ˆ thật sâu xa tâm thức mình, bạn sẽ chóng nhận ra 
NY được bản chất vô thường, mau phai nhạt của cảm Ngày 14 tháng Chín 
gUC _XÚC, ý nghị], v.v... 






G2 
S®S 
+ 
“ 
< 
rợ 
_ 
> 
'ợ 
Š 


j Í Những tư tưởng, cảm xúc, ý nghĩ... đó thay đổi 








khác nhau trong từng giây phút, từng sát na một. Nếu mọi người, ai ai cũng biết bằng lòng với hiện lễ z. 
_ Chúng hiện ra rồi chúng biến mất hoàn toàn tại, biết thiểu dục tri túc, thì xã hội loài người / | 
= trong tích tắc, mà đôi khi chúng ta không kịp chắc chắn sẽ hoàn toàn đổi khác. Chúng ta sẽ 
- trực nhận. không bị dẫn vặt, ray rứt, ám ảnh bởi nỗi sợ hãi ' \ _ 
° : và lo toan nữa. Chúng ta có thể an tâm thư giãn _ 
z Sự nhận thức vạn vật vô thường, thế gian thay tâm trí và sống hạnh phúc, an lạc. Do đó mới ; 
H đổi, tư tưởng biến hóa không lường đó sẽ giúp biết rằng khai phóng nội tâm và thăng hoa trí tuệ 
= bạn bẻ gấy triệt để cái khuynh hướng “thường qua cuộc sống ít muốn biết đủ là một món quà 
hằng, trường tồn, cho rằng sự sự vật vật... trên quý báu nhất mà con người được hưởng. 


thế gian này là trường tồn, bất biến hay khoái lạc 
vui vẻ hoài hay đau khổ mãi mãi, v.v... His Holiness The Dalai Lama, Imagine All The 
Ộ People 
Chẳng có gì là thường hằng cả. Tất cả đều vô 


thường, đều thay đổi. 
Martine Batchelor, Meditation For Liƒe 






`\ May 1S tháng Chín Ngày 16 tháng Chín 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





Ồ Chiếc áo giải thoát khỏi những nóng lạnh cuộc Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để học hỏi, cũng trái 
đời không giống những manh vải tầm thường như trên cuộc đời này không có một người nào / 
của thế tục. mà không có khổ đau. | 


\ 
À 


Tự do không bị chi phối bởi đói khát không phải luïa Khana,.fftiii. The: ban Euglệ Effia \ 


được lấp đầy bởi rượu thịt, thức ăn. 
Nước uống trần gian không làm dịu được sự khát ế 
khao tìm cầu dòng sông Chân Lý. 

Niềm an lạc mãn nguyện nội tâm không phải có 

được do của cải vàng bạc sung mãn chất đây. 


INVL HNIIN ñN HJH.L 


Milareba, Drinking The Mountain Siream 


Ị 
J | 










„Ngày 17 tháng Chín Ngày 18 tháng Chín Š 
2 E 
` À ^ š .À 2+ ⁄ ^ : 
\ Một vị chư thiên hỏi Đức Phật: Hành xử và giữ vững được một tư cách, một thái = 
| “Cái gì tốt nhất cho đến tuổi già? độ có trách nhiệm với tất cả mọi người và toàn < 
9774 : `. cầu quả thật là một vấn đề hữu ích thiết thực cá mã 
Cái gì tốt nhất khi được thành lập? nhân, tuy nhiên bài kiểm tra thực sự lòng từ bi Ï? 
¬ : ã _ : ^ 2» ` ~ ` 7 « ^ Z ^⁄, ị 
= ____ Viên ngọc quý giá nhất của con người là gì? không phải là những gì nói trên lý thuyết hay | 
m : Ộ qua những buổi mạn đàm suông mà chính là nếp „ 
s Cái gì khó nhất mà kẻ cáp không thể cướp đi sống, tư duy và hành xử của chúng ta qua thân, `. 
< sn 2 z Xà» ^Z ..ÀC ^ é ` 2 : 
z được? khẩu, ý trong đời sống tiếp cận hàng ngày của - 
>> Đức Phật trả lời: chúng ta với tha nhân. 2 X 
= L 
“Đức hạnh tốt nhất cho đến tuổi già, His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 


Niềm tin tốt nhất khi thành lập, 
Trí tuệ là viên ngọc quý giá nhất, 
Và công đức thì khó nhất cho kẻ cắp” 
From The Connected Discourses oƒ The Buddha 





ẠN Ngày 19 tháng Chín Ngày 20 tháng Chín 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


j Nương dựa vào sự cô độc thì rất đễ, nhưng buông Chúng ta có thể so sánh trạng thái sung mãn tích ÿới 
xả được mọi thứ quả là khó khăn. cực của tâm như mặt nước hồ tĩnh lặng, và những 7 


phiển não vô minh lao xao trong tâm như nước . 
đang sôi sùng sục kia. Nếu chúng ta nghiên cứu, ... „À 
phân tích tính chất của nước đang sôi, chúng ta `. 
sẽ khám phá ra rằng, mặc dù trên mặt hiện tượng / 
của nước thật xáo động, nhưng thực ra mỗi một ` 
hạt nước vẫn luôn trong suốt, không gợn đục. _ 

Hiện trạng của tâm thức chúng ta cũng y hệt như 

vậy: cho dù bình lặng hay xáo động bởi vì những 

phồn tạp của quan kiến nhị nguyên đối đãi, tính 

chất cơ bản của tâm vẫn luôn hoàn toàn tinh 

khiết, thanh tịnh và minh mẫn. 


Adept Godrakpa, In Hermit Oƒ Go CHiƒs 






INVL HNIINN ñN HJH.L 


Lama Thubten Yeshe, IntroductHon To Tantra 





IV.L HNIN AN HJH.L 


j Z Ngày 2l tháng Chín 


| - Nếu chúng ta cảm thấy tâm tư chúng ta càng lúc 
¿ càng dao động, bất an thì liều thuốc giải trừ độc 


tố ấy là chúng ta cần phải ngồi xuống, yên lặng, 
thư giãn các cơ, và hít thở thật chậm, thật sâu. 


Buông xả hoàn toàn đi những cố gắng kìm hãm, 
đè nén lại những cơn lốc xoáy khái niệm, tư tưởng 
hay tình cảm. Không cần và cũng không nên làm 
thế. Chúng ta càng đè nén bao nhiêu thì những 
cơn lốc xoáy tư niệm đó càng mãnh liệt vũ bão 
bấy nhiêu. Chúng ta chỉ cần yên lặng ngồi xuống, 
thư thái, an nhiên, buông xả và buông xả. Đừng 
tìm cách chống đối hay chế ngự bất cứ một cái gì 
cả. Chỉ cần biết buông xả và buông xả. Thế thôi. 


B. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The 
Ground Up 


Ngày 22 tháng Chín 


Có một sự khác biệt giữa quán chiếu tâm và kiểm 
soát tâm. 

Quán chiếu tâm với một thái độ nhẹ nhàng, cởi / 
mở, trí tuệ, khoan dung sẽ giúp cho tâm trí được , 


buông xả, thư thái, an trú, nghỉ ngơi, tĩnh lặng. ` 
Ngược lại, nếu ta tìm cách kiểm soát tâm với một 


thái độ kém hiểu biết hay có khuynh hướng đàn Z 


áp bạo lực thì ta chỉ khiến cho tâm trí ta thêm xao 
động, bất an, não loạn, bức bối và đau khổ. 


Bhante Henepola Gunaratana, Eieht Mindful 
Sfeps To llappiness 


G2 
S®S 
+ 
“ 
“< 
rợ 
_ 
> 
'ợ 
Š 









` Ngày 23 tháng Chín Ngày 24 tháng Chín 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


ồ Có đôi khi những ứng xử hay việc làm của chúng Những ai giúp tôi giác ngộ đều là những vị Phật / 
ta rất tố hảo tuyệt vời, nhưng cũng có khi thật của tôi. Thay vì cất công đi tìm kiếm những vị / 
tầm thường, chẳng có gì đáng nói hay ghi nhớ. Phật thật cao siêu ở một chốn xa xôi nào đó, . 






có nên chăng chúng ta có thể tìm thấy những \ } 
vị Phật, Bồ Tát ngay trong thành phố chúng ta `“ 
đang cư ngụ, ngay trong những siêu thị chúng ta / 
thường đi mua sắm hoặc ngay trên những con 
đường chúng ta vẫn thường đi qua? Mỗi người 
đều có phẩm chất giá trị giác ngộ riêng của mỗi 
người. Nếu bạn có thể học và thực hành những 
phẩm chất tốt đẹp đó của mỗi người, mọi người 
thì bạn đã tìm thấy được Phật và thực hành đúng 
theo lời Phật dạy rồi đó vậy. 


Ayya Khema, Be An lsland 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Jae Woong Kim, Polishing The Diamond 






„ 


INV.L HNIN AN HJH.L 


„ Ngày 25 tháng Chín 


\ Thiển định là sự quán chiếu. Những gì bạn đang 


, nhìn phản ánh lại tiến trình của cái nhìn ấy và cái 
j 


mà bạn đang nhìn đó chính là con người bạn, tuy 
nhiên cái gì bạn thấy lại tùy thuộc vào cách nhìn 
của bạn. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 


Ngày 26 tháng Chín 


Ai tìm trú ẩn nơi núi rừng tịch liêu, mái tranh 
chòi lá. Người đó chính là bậc hiển triết tự điều 
ngự được nội tâm, an nhiên sống vui với thiên 
nhiên hoang sơ, rũ sạch hết bụi trần. 


Chỉ có những ẩn sĩ, hiền triết thanh lương, mới 
có khả năng hành xử thích nghi được như vậy. 


Do đó, dù trên đường đi có gặp phải bao loài tà 
ma ác thú. Bậc hiển nhân vẫn thong dong bước 
tới chẳng chút nao núng run sợ gì. 


Dù trời cao có sập đổ, đất rúng động nứt nẻ và 
vạn loại chúng sinh đang kêu thét hãi hùng. Bậc 
hiển nhân đó vẫn tự tại bình tâm, không sợ hãi 
hay tìm nơi ẩn trốn. 


Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
Buddha 


¿ 


IA đYHd AVYÐN S9£ 


(ấu 


\ 
\ 
À 





h 
1/ 

/ 

Ỉ 





À 
\ 
\ 


- Chân Không Diệu Hữu. Trong Không có Có, 


„ Ngày 27 tháng Chín 


| trong Có có Không, vậy hãy buông xả đi cái mình 


IV.L HNIN AN HJH.L 


] 


x 


cho là ta, là cái của ta... hãy buông bỏ đi tất cả 
tự ngã, tự ý, tự thân, tự phát... Không có gì là ta, 
là cái của ta cả... vậy hãy buông xả luôn cái tâm 
chấp khư khư về những nỗ lực hành trì, về những 
thành quả tự thân đã đạt được. Vạn pháp đều vô 
quái ngại, vậy hãy quên luôn đi những ước muốn, 
những nguyện cầu. Vạn sự đến đến đi đi tự nhiên 
như mặt trời mọc từ hướng đông, lặn về hướng 
tây, trăng tròn vào ngày rằm, bốn mùa xuân, hạ, 
thu, đông lần lượt thay màu sắc lá... hãy để tâm 
rỗng rang, vô ngại, vô ưu... đừng bám chặt vào 
một cái gì. 

Buông! Buông! Buông! 


Shabkar, In The Flight oƒ The Garuda 


Ngày 28 tháng Chín 


Trên cánh đồng bao la rộng lớn vô tận của chân 
không, những con trâu hoang, quái vật tư tưởng 
đua nhau rông chạy. Bẻ gẫy tánh kiêu mạn hung 
hăng của chúng, kìm chúng lại bằng dây cương ` 
từ bi, điều phục chúng bằng lưỡi gươm trí tuệ. 


/ 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


để h 


Bậc ẩn sĩ diệt trừ những con trâu hoang hay quái \ —A/L 


vật tư tưởng. 


Với tinh thần “bất nhị, vô phân biệt) vị ấy thưởng ⁄ 


thức mùi vị ân sủng của lòng “dẹp trừ cống cao 
ngã mạn” Đó là cách người tu theo pháp Phật cần 
làm! 


Ayya Khema, When The lroơn Eagle Flies 





Ngày 30 tháng Chín 


Sự việc quan trọng nhất của một hành giả chính 

là sự hồi quang phản chiếu. Hãy tập hồi quang 

J phản chiếu lại chính mình, cuộc đời mình. Hãy 
tự hỏi mình đã sống như thế nào? Đúng đắn hay 
không? Hữu ích hay không? Có phải cuộc đời 
mình thật vô cùng nhiễu nhương, phức tạp, lộn 
xộn, lo âu và phiền não hơn hạnh phúc? Làm sao 
chúng ta đơn giản hóa được cuộc đời chúng ta? 
Có phải chúng ta luôn dễ bị ảnh hưởng, dễ bị lôi 
cuốn bởi người khác hay ngoại cảnh? Có phải [ 
Rodney Smith, Lessons Frơm The Dying chúng ta không bao giờ thấy thỏa mãn, mãi khao , 
khát tìm cầu đòi hỏi càng nhiều càng tốt và luôn ` +72 

gây tạo thêm rắc rối cho cuộc đời của chúng ta? 





Í ẢN Ngày 29 tháng Chín 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


3œ Cuộc đời trả lời chúng ta khi chúng ta gặp thử 
thách. 





⁄ Ì 


Hãy trung thực thẳng thắn nhận xét và nhìn ⁄ 
chính bản thân mình thật khách quan. Hãy tự _ 
hỏi mình những câu hỏi đại loại như trên. Hãy 
ứng dụng pháp môn thiền định để có thể giúp 
bạn hồi quang phản chiếu chuẩn xác nội tâm và 

đi đúng hướng. 


INV.L HNIIN AN HJH.L 


Chúc các bạn thành công! 


Ajahn Sumncdho, The Mind and The Way 









Ầ 


““N, Naày01 tháng Mười Ngày 02 tháng Mười 


® Nếu những lời nói của chúng ta không phát xuất Tính ích kỷ là một đặc tính tiềm ẩn và khó nhận 


Ẵ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


ra từ tâm từ bi thì chắc chắn chúng sẽ sai lệch và ra nhất để quán chiếu; tuy nhiên, một khi chúng / 


đem lại nhiều ngộ nhận, nghi ky và oán phiền. ta đã khám phá và nhận diện ra nó rồi thì chúng 
ta sẽ kinh nghiệm được một cảm giác tự do mà ` 

Ayya Khema, Be An lsland : Tớ ng cv nh. \ 

không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn ` 

được. - 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


Matthew Flickstein, Journey To The Center 





INV.L HNIN AN HJH.L 


Ngày 03 tháng Mười 


Phép lạ nhiệm mầu của sự tỉnh thức giúp bạn nhìn 
thấy rõ những vấn đề liên quan tới những mối tương 
giao của bạn và người khác. Thói thường bạn chỉ liên 
hệ hay giao tiếp với những người bạn cần trong một 
vài mối tương quan xã hội nào đó; rồi bạn đòi hỏi 


Z người khác phải thỏa mãn nhu cầu của mình hay họ 
_ phải trở thành cái khuôn mẫu nào đó theo ý muốn 
` của bạn. Tuy nhiên nét đẹp của mối tương quan giao 
\ thiệp chính là ở lòng độ lượng, nhiệt tình, cởi mở của 
;. mình đối với người, và ngược lại ở người đối với mình. 


Với sự tỉnh thức, bạn càng lúc càng trở nên minh 
mẫn hơn, dễ thương hơn, và thông cảm hơn với mọi 
người chung quanh. Bạn sẽ thấy họ đúng y như họ, 
không phải là cái khuôn mẫu mà bạn muốn. Bạn sẽ 
khám phá ra được những phẩm chất cao đẹp của họ 
và đồng thời cũng thấy luôn những khuyết điểm của 
họ, nhưng bạn sẽ không lên án hay chỉ trích mà bạn 
sẽ yêu thương họ vô điều kiện; bạn sẽ tìm cách giúp 
họ chuyển hóa những khuyết điểm, thói xấu, tật hư 
thành toàn thiện. 


Chấp nhận và giúp người thăng hoa nhân phẩm là 
nền tảng cơ bản của tình thương vô điều kiện. 


Martine Batchelor, MeditaHion For Life 


Ngày 04 tháng Mười 


Hãy dễ thương với chính mình. Hãy tử tế với 
chính mình. Bạn có thể không hoàn hảo giỏi , 


giang gì, nhưng bạn là hiện thân của tất cả những ' 


gì bạn đang phải tích cực chiến thắng. Tiến trình \ c3} 
để hoàn thiện và trở thành một mẫu người bạn _ 


mong muốn trong tương lai bắt đầu bằng sự hoàn 
toàn chấp nhận con người bạn đang có trong 
hiện tại. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in 
Đlain English 


— 


/ 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 











¬ 
BE 
' 
z. 
c= 
< 
Z 
TL 
loi 
>> 
< 


z Ngày 05 tháng Mười 


Không thể nào khám phá hay đạt đến tận cùng 
trái đất này được dù ta có cố gắng tìm đủ mọi 
cách, mọi phương tiện để đi du hành chung 
quanh thế giới này suốt cả một cuộc đời thì cũng 
chẳng bao giờ có thể khám phá được điểm đích 

cuối cùng của trái đất này. 
Khổ đau cũng thế, nếu chúng sinh còn lăn lộn lẩn 
quẩn trong vòng luân hồi đầy tham sân, si, thì khổ 
đau cũng không bao giờ cùng tận.Vì thế, quả thật 
là, chỉ có Đấng Thế Gian Giải, Bậc Giác Giả đã đi 
đến tận cùng thế giới, đã viên mãn đời sống thánh 
hạnh, đã rõ biết tận cùng thế giới, đã rũ bỏ sạch tận 
gốc khổ đau, kiết sử, và an trú tịch tĩnh, không còn 
khao khát đối với thế giới này hay thế giới nào khác. 
Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
Buddha 


Ngày 06 tháng Mười 


Nghiên cứu và trầm tư có thể thực hành cùng 
một lúc - trong thời gian thiền định, khi ngắm 
nhìn đại dương bao la hay ngay cả khi AR: thững 
an nhàn tản bộ dọc ven sông, bờ suối... Bất cứ , 
khi nào tâm thức ta muốn quày đầu trở về cội . 
nguồn bản tính thì lập tức sẽ có phản ảnh ngay. 


Tôi hy vọng tâm hồn bạn có thể mở rộng ra khi _ 


đọc những dòng chữ này. ï 
Ayya Khema, When The lron Eagle Flies 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


= 


\ c Ạ 








NHÀ 
¬S 





/ ` Ngày 07 tháng Mười Ngày 08 tháng Mười 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


: Động cơ thiết yếu chân chính để tiến tới Thánh Khi chư Phật dạy “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh va 
quả là sự cẩn trọng đối với mọi hành vi. sợ quả” có nghĩa là chúng ta phải gia tăng nỗ lực / 


tối đa để vun trồng các hạt giống thiện tốt ngày 
hôm nay hơn là cứ mãi ngồi đó băn khoăn lo sợ `... 
về những quả báo mà chúng ta đã gieo trồng từ ` 

vô lượng kiếp quá khứ. / 


Geshe Rabten, In Advice From A Spiritual Friend 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


Master Hsing Yun, Describing the Indescribable 






IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


- 2x. Ngày 09 tháng Mười Ngày 10 tháng Mười 
® Tâm giống như cái bấc của ngọn đèn chỉ tỏa sáng Trên thế giới này có quá nhiều thứ nên học hay Tế. 
thông qua chính ánh sáng rạng rỡ của đèn. cần học, nhưng cuộc đời con người lại quá ngắn 


để học hết mọi thứ; vì thế chúng ta nên hoàn thiện 
trọn vẹn dù chỉ có một hay hai việc mà chúng ta _. 
đã bắt đầu làm hơn là cứ mày mò loay hoay mãi ở À 
trong quá nhiều thứ mà chẳng đi tới đâu. 


Milarepba, Drinking The Mountain Siream 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


Geshe Ngawang Dhareyey, In Advice Frơm A 
Spiritual Friend 





IV.L HNIIN AN HJH.L 


Z Cái chết vật lý là sự biến đổi, chuyển hóa bi tráng 


/ ` Ngày 11 tháng Mười 


nhất của cái chết thực sự đang tiếp diễn hằng 
giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày. Chúng ta 
đang luôn đối diện với những bắt đầu và kết thúc 
của mọi hoàn cảnh, mọi tình huống mà không 
hề nhận biết được những đổi thay vi tế, nhỏ 
nhiệm nhất đang xảy ra trong từng sát na sinh 
diệt. Những sinh sinh, diệt diệt, hóa hóa đó nhỏ 
nhiệm đến nỗi mắt thường ta không thể thấy; 
chúng nhỏ nhiệm vi tế và vô thường biến đổi như 
một ý nghĩ chợt lóe lên rồi tắt ngúm trong đầu óc 
hay tầm thường thông tục như cơn buồn ngủ. 


Sự đối thay đó chính là cái chết. 


Rodney Smith, Lessons From The Dying 


Ngày 12 tháng Mười 


Ý niệm của chúng ta đã bị trò tuồng của sự dự đoán 


thường hay xảy ra dưới trạng thái vô ý thức hoặc 


chỉ có bán phần ý thức. Vì ý niệm, phần nhiều, \ 4 
là chỉ có bán phần ý thức, nên ta thường không __ 
nhận ra được trạng thái diễn dịch một cách gò / 


ép và thiếu ý thức của ý niệm khi nó đang xảy ra. 
Cũng vì thế, nên ta thường cho rằng ta không có 
dự đoán gì cả về thực tại, và hoàn toàn tin chắc 
vào nền tảng tri giác của mình. Nghĩ tưởng như 
thế thì vô số ảo tưởng có thể phát sinh. 


B. Alan Wallace, Tibetan Buddhistmm From The 
Ground p 


6i 


hẳn dấu vô cùng sâu xa, mà phần lớn là chúng / 


h 
1/ 

/ 

Ỉ 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








NNN 





` Ngày 13 tháng Mười 


02 “ˆ Vô minh, tham lam... có thể đối với một số người 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


nào đó, là một hạnh phúc, nhưng nó chắc chắn 
không thể nào đưa con người tới giải thoát khổ 
đau phiền não được. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindƒfulness in 
Đlain English 


Ngày 14 tháng Mười 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Có một vị tăng hỏi: “Cái gì là lưỡi kiếm của Ki 
Shouchu?” ¡ 
Thiên sư Shouchu nói: “Tại sao?” 

VỊ tăng sĩ đáp: “Người thiền sinh muốn biết” 


Thiền sư Shouchu nói: “Sail” 





From Zen's Chinese Herilage 





NNÀ 
à 


ZẢ. Ngày 15 tháng Mười Ngày 16 tháng Mười 
S`N, Mgày LŠ tháng gày 16 tháng 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 





øZ Nếu chúng ta không bắt đầu yêu thương chính Nếu một người nào đó vẫn an nhiên tự tại độc T0 
mình và sống với chính mình thì chẳng bao giờ hành độc bộ ở giữa chốn đông người hay vùng j 
chúng ta có thể thực sự yêu thương người khác núi cao cô tịch thì người ấy chắc chắn là người 
được. có khả năng hân hưởng được niềm vui giải thoát `... 
tâm linh tuyệt đối. NI 


Ayya Khema, When The lroơn Eagle Flies : 
Jae Woơng Kim, Polishing The Diamond “ - . 


INVL HNIINN ñN HJH.L 





/ Về Ngày 17 tháng Mười Ngày 18 tháng Mười 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 







Z Mỗi một kinh nghiệm ta gặt hái được trong cuộc Một khi chúng ta thấu triệt sâu xa về đạo nghĩa, P ơi 
đời đều được chuyển hóa từ tâm thức của chúng chân lý và hài lòng mãn nguyện với sự nhận thức / 

E ta, ta diễn đạt đời sống và thế giới chung quanh ta đó, thì tâm hồn chúng ta được an lạc, hài hòa và , 

° qua trạng thái tâm linh tư tưởng của chính mình, trí tuệ được thăng hoa tối thượng. Ñ `. 

= vì thế ta phải thực sự cẩn trọng để luôn giữ vữn ¬.. 

Š mốc. ẽ a5 a Buddhadasa Bhikkhu, Mindfulness With - 

z chính kiến, chính niệm và ý chí để hành xử đúng NT 

m . Sê Breathing „`. 

H đắn, nghiêm minh. / 

= L 


Lama Thubten Yeshe, The Bliss oƒ Inner Fire 





.\_ NMoeay 19 tháng Mười Ngày 20 tháng Mười 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





® Căn bản đạo đức Phật giáo là nếu làm những Khi bạn quay trở về nương tựa vào Phật, Pháp và đều 
hành động xấu sẽ phải gánh chịu những hậu quả Tăng, bạn đã tự cam kết với chính mình là sẽ ổn , 
= xấu, và làm những hành động tốt sẽ chiêu cảm định lại hành nghiệp của mình. Phương pháp để, 
Ẹ những kết quả tốt. Nguyên lý đơn giản nhân quả hoàn thành sự ổn định đó là Thiền Quán. 
= xí - m. J HỤ Bột hieh 040001062015, HDD DỤ? Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy = 
z là Hành Nghiệp. ⁄ 
bà 


Bhante Henepola Gunaratana, Eieht Mindful 
Sfeps To [lappiness 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


` Ngày 21 tháng Mười 


Ð Chúng ta thôi bàn luận đến hành nghiệp nữa, mà 


chỉ đơn giản nói đến trách nhiệm của chúng ta 
đối với toàn thể thế giới này. 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 


Ngày 22 tháng Mười 


Năm uẩn là gánh nặng cho những ai mang chúng 
trên vai. Gánh vác khối nặng ngũ uẩn đó là nỗi , 


khổ đau lớn nhất của kiếp người. Quẳng gánh lo. 


đó đi là giải thoát, là ân sủng vô thượng. 


Ai đã đặt nặng gánh nặng năm uẩn xuống và - 
không nhấc lên một gánh nặng nào khác nữa;  : 


cũng như khi đã đoạn diệt được tận gốc sự khát 
ái, người đó đã giải thoát được hoàn toàn ba độc 

tham, sân, si. 
Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 
Buddha 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


đểnh 








Z2 Ngày 23 tháng Mười Ngày 24 tháng Mười 
SN, May 23 tháng gày 24 tháng 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






: Hãy tưởng tượng nếu tất cả chúng ta đều sống Trên thế gian này, khó tìm được một ai cảm thấy Zñ 
không tình cảm, tử tế hay từ bi gì hết mà chỉ ích hài lòng thỏa mãn, bởi vì lòng tham của con ; 
kỷ nghĩ đến bản thân chúng ta mà thôi. Chúng người thực sự không đáy, những khát vọng của 
ta sẽ đau khổ ghê gớm. Đúng vậy, nếu chúng ta họ không bao giờ cùng tận. Vì thế nếu chúng ta `. `. 
nghĩ đến mọi người càng nhiều thì chúng ta sẽ muốn giảm thiểu khổ đau và phiền muộn, chúng `“ 


càng được an vui, hạnh phúc. ta thôi đừng tìm tòi, băn khoăn hay bực tức vì ; 
những lỗi lầm của người khác nữa. ƒ 


Adept Godrakpa, In Hermit oƒ Go CHS 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 









h. „ Ngày 2Š tháng Mười Ngày 26 tháng Mười ộ 

\ Giải pháp hoàn hảo không phải ở chỗ chúng ta Thật khó mà tưởng tượng nổi rằng có một cái gì = 

- kìm nén ý nghĩ hay tư dục của mình, bởi vì điểu đó còn nhàm chán hơn là sự ngồi yên lặng, không < 

IZ đó khó mà thực thi nổi; nó giống như chúng ta cục cựa, không làm gì hết suốt cả tiếng đồng hồ Z 
cố lấy cái nắp vung đậy chặt cái nồi nước đang sôi chỉ để cảm nhận làn không khí đi ra đi vào từ lỗ 7 
sùng sục vậy. Chắc chắn sức nóng của nước sẽ mũi. Ta sẽ thấy sự chán nản mệt mỏi đó cứ lập 

làm bật tung cái nắp nổi ra. Cũng như thế, càng đi lập lại trong suốt quá trình hành thiền tu tập \ A4 

lấy đá chặn cỏ, cỏ càng mọc tràn lan. Phương của mình. NÌ 





háp tiếp cận thực tiễn và hữu hiệu nhất để giải ¬ Z 
P P T VẾ: l D : 5 Ai cũng vậy. Người nào khi mới bắt đầu tu tập“, 
thoát triển phược là sự hành trì nội tâm, chỉ lặng sẽ... : ` l m. an" SỔ 
ng Tụ _ › Ộ thiền đều cảm thấy như vậy. Sự nhàm chán đó là : 
lẽ quán chiếu, theo đõi tư dục của mình nhưng Ẵ li Ê v2 9122516 : 

: mướn Mu Ếi 7 l một trạng thái tâm linh vốn dĩ hiện hữu trong tâm 

không mống tâm theo đuổi chúng. Phương pháp ma: x.: : Ân Hà Hổ 

: K còi Ầ ¬¬ R 3 UA : thức của mỗi con nBƯỜI, Của mỌI người, va nó cần 
đó, theo thời gian hành trì, sẽ tước bỏ dần dân kì : 1 n7 an ca 1 2t 

nà : ` có nên ẫ phải được rèn luyện, uốn nắn, sửa đối, chuyển hóa 
sức tấn công của tư dục như nhấc cái nổi nước : ve : ụ : : 

m Tà lờ từ trạng thái tiêu cực thành tích cực, linh động, 
sôi ra khỏi bếp lửa vậy. à h #3 33 xế Xn s..CX g 3.5 TX'ƒ 

nhậm hoạt, tỉnh thức và thâm sâu tĩnh lặng. 


IV.L HNIIN AN HJH.L 


4 Yeshe, l lon To T: : 
lộ tiền, hi E0 0iehuinị ĐTP S00 HếnSPHIRHIRIE Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 


Đlain English 





\_ Ngày 27 tháng Mười Ngày 28 tháng Mười 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 









Z Vách đá lạnh, cây tàn, thân thô tục nghĩ: không Cái tâm lý muốn trở thành một người nào đó rất 

: gì hơn bằng một bài thơ tự nhạo mình, viết trong nguy hiểm. Nó giống như chúng ta đang đùa với / 

= bụi mờ, và khốn thay cho văn nhân trong nét chữ lửa vậy; và chắc chắn chúng ta sẽ bị bỏng tay rất Í 

: đầu tiên đã dẫn biết bao người lạc lối. mau, rất đau. Hơn nữa, những người khác đã `. 

Ch ⁄ ` ^“ ^ ` . ^ 2 NỊ 

E : chắc gì chấp nhận cùng chơi theo quy luật của 

Ễ Chíng An, In The Clouds Should Know Me By c5 ` " : 

£ chúng ta. Người nào thực sự khao khát muốn << : 
Now 2 é ^ ° z 3 s 2 h ụ 

2 trở thành một ai đó, chắng hạn như thị trưởng, / 


bộ trưởng hay thống đốc một tiểu bang, dĩ nhiên 
phải cần đến nhiều vệ sĩ rồi vì đời sống bản thân 
hay gia đình họ ắt sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. 
Thế cho nên khi chúng ta không là một ai cả và 
cũng chẳng tư hữu một cái gì cả thì đó mới thiệt 
là hạnh phúc, yên bình và vô tư lự. 

Ayya Khema, Be An lsland 





-~_ Ngày 29 tháng Mười À2426662126 





IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


| 
ị 





- Cái chìa khóa giải mã tiến trình sống và chết là Theo Phật giáo, giải thoát có nghĩa là luôn luôn từ 
TT triệt để nhận thức rõ ảo giác là ảo giác, trù hoạch một trạng thái bất an cần được khai phóng chữa Zði 
là trù hoạch, và ảo tưởng là ảo tưởng. Bằng trị đến một trạng thái ổn định, dung hòa, sung Í 
phương cách đó, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mãn năng lực và đầy tính cách hiệu quả. Đức \ | 
áp lực vây hãm của sống chết. Phật được xem như là một vị đại lương y; hành ``' 






giả cũng như là bệnh nhân đang uống thuốc để - 
trị lành hẵn những căn bệnh nan y. Thuốc ở đây „`... 
chính là những lời dạy, là giáo pháp của Phậtmà “ 

hành giả cần phải tinh tiến hành trì để đối trị 

và chuyển hóa những căn bệnh do tham, sân, sỉ 

và đạt tới một thể lực sung mãn, một ý chí kiên 

cường, một tinh thần an định, tự tại, thông triết 

dành cho những nỗ lực hữu hiệu vị tha phụng sự, 

dâng hiến cho chúng sinh. 


Lama Thubten Yeshe, IntroducHon To Tantra 


IV.L HNIIN AN HJH.L 


His Holiness Dalai Lama, Kalachakra Tantra 


Ngày 31 tháng Mười 


Chết mà không bị sợ hãi quả là rất khó khăn: nó 
đòi hỏi chúng ta phải có một niềm tin kiên cố bất 
định; một niềm tin giúp chúng ta sống có chiều 
sâu hơn, tin tưởng hơn, nếu chúng ta mong muốn Ngày 01 tháng Mười Một 


! 
J | 







⁄ là sẽ tự chế ngự, tự điều phục được nội tâm mình Z 
= khi sắp chết. š 
\ Cái chết dạy chúng ta biết buông xả, biết chấp T60 0s Unn, š 
, nhận thực tế, biết đầu hàng quy luật sinh, lão, Nếu chúng ta đi mua một chiếc xe hơi hiệu Rolls- 5 
® bệnh, tử của kiếp chúng sinh, không day tay Royce và thay vì mua cả chiếc xe, chúng ta lại P85 
mắm miệng cố sức chống chọi lại nữa để níu kéo phải vác về một đống phụ tùng xe và một cuốn / 
hơi tàn cuộc sống. sách chỉ cách lắp ráp sử dụng thì chắc chắn chúng ' 


ta sẽ lúng túng, kinh hoảng lên ngay: “Ủa, cái gì \ 
thế này? Xe hơi của tôi đâu? Làm sao để lắp phụ _ 
tùng đây? v.v. và v.v” Bảo đảm chúng ta sẽ tức tốc ; 
đi kiếm ngay một người nào đó chuyên nghiệp để  “.ˆ 
chỉ cho chúng ta cách lắp ráp xe. Thiển định cũng _ 
thế. Chúng ta phải cần một vị đạo sư để hướng 

dẫn chúng ta pháp môn làm sao lắp ráp và phân 

loại hoàn hảo cái đống tư tưởng, ý nghĩ lộn xộn 

và phức tạp trong đầu óc chúng ta. 


Tiến trình của cái chết là một tiến trình hoàn 
toàn tự nhiên. Đó là một quy luật không thay đổi 
được. Cái quy luật tự nhiên đó thật tàn khốc; nó 
chế ngự chỉ phối cả cái sống của chúng ta. Chết 
và Sống chỉ là hai mặt phải trái của một đồng tiền 
mà thôi. Có sống phải có chết. Vì thế, chết dạy 
chúng ta khi nào phải biết xòe rộng hai bàn tay 
ra, buông ra, thả ra, không nắm giữ gì trong tay 
- vì có cố hết sức nắm giữ cũng chẳng nắm giữ 
được, cuối cùng cũng vẫn phải buông thôi. Thực vậy, một vị đạo sư rất cần thiết. 






IV.L HNIN AN HJH.L 


Rodney Smith, Lessons From The Dying Lama Thubten Yeshe, The Bliss oƒ Inner Fire 





/ Về Ngày 02 tháng Mười Một Ngày 03 tháng Mười Một 


»: Troiglũ bia dilêh, chúng tà thấy điểug bà đăng Một thiển sinh hôi: "Núi, sông, đất đá... tất cả 
bị doanh vây và lôi kéo đi bởi hàng chuỗi mắc những thứ đó từ đâu tới vậy? / 
xích tư tưởng, ý nghĩ lộn xộn, rối ren như mớ Thiển sư trả lời: “Câu hỏi đó từ đâu xuất phát ra . 
bòng bong. Khi chúng ta ý thức được cái gì ` 
đang xảy ra trong đầu óc, ắt hẳn chúng ta sẽ hốt 

hoảng, lo sợ, nân chí, thất vọng hay dao động bất trơm ZenS Chinese Herilage / 
an ngay... Thực tế tất cả những phản ứng đó chỉ ƒ 
khiến chúng ta lãng phí thời gian mà thôi, không 

ích gì. 


Ẫ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 






vậy?” \ w¿ ; 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


B. Alan Wallace, Tibetan Buddhism From The 
Ground p 





INVL HNIIN ñN HJH.L 


” Khi chúng ta nhìn thấy được chính mình một 


“2. Ngày 04 tháng Mười Một 


cách thật rõ ràng thông suốt, chúng ta có thể thay 
đổi quan niệm, tư tưởng ngay cả đời sống của 
chúng ta... và nếu chúng ta có thể thay đổi, chúng 
ta sẽ sống thư thái, an nhiên, buông xả được hết 
mọi âu lo, phiền muộn, đau khổ... như thể đặt 
gánh nặng xuống hết hay trút bỏ, tháo gỡ được 
hết những gông xiểng, cùm xích trên cổ, trên tay 
chân vậy. 


Ayya Khema, Who Is My Self 


Ngày 05 tháng Mười Một 


Nếu chúng ta không cẩn thận khi nhổ loài cỏ cú 
hoang đại, chúng ta sẽ bị cỏ làm xước tay rướm / 
máu. Đời sống của một tăng sĩ cũng vậy, nếu sống . 


không tỉnh giác để phòng hộ sáu căn, sẽ lôi kéo `. .⁄, 


người ấy xuống tận địa ngục. 


Frơm The Connected Discourses oƒ The Buddha / 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








NRÀ 
5 


“2`. Ngày 06 tháng Mười Một Ngày 07 tháng Mười Một 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


mm Ngưỡng cửa giữa đúng và sai là đau khổ. Một ngày kia, khi đang ngồi tĩnh tọa ngoài hiên m 

nhà, tôi trông thấy một cái máng xối bị rò rỉ, và / 
bỗng dưng tôi cảm thấy buồn buồn làm sao vì : 
chắc chắn nó sẽ rò rỉ nhiều thêm và sẽ bị mục \ Đ 
nát. Tôi bỗng trực ngộ vạn vật vô thường, sinh 
sinh diệt diệt, biến thiên chuyển hóa, không có ; 
gì trường tồn vĩnh hằng cả. Từ cái máng xốiri '“ 
sét đó, tôi học được một bài học Phật Pháp về 
nguyên lý Vô Thường Vô Ngã. 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 






INVL HNIINN ñN HJH.L 


Mae Chi Boonliang, In Womer Buddhism, 
Buddhisms Wommen 


Ngày 09 tháng Mười Một 


Hãy tư duy, điều nghiên, quán chiếu chính bản 
thân mình. Hãy tìm hiểu mọi thứ. Đừng tin 
vào những gì mà không có cơ sở, căn bản hợp lý. 
Đừng tin vào một điều gì bởi vì nó được những 
nhà tiên tri hay bậc trí giả nói hoặc nghe có vẻ 





/ Ộ triết lý và sùng đạo. Hãy tin ở chính mình. Hãy Ậ 

¿2 nhìn rõ chính mình. Nói như thế không có nghĩa s 

: N Ngày 08 tháng Mười Một là tôi khuyên bạn phải hoài nghỉ, ương ngạnh, š 

“À láo xược hay thiếu tôn kính lễ độ. Nói như thế > 

J có nghĩa là bạn nên và cần thực nghiệm quan sát < 

® Khi chúng ta nhận thức sự sự vật vật thật rõ ràng, cau đặt ST ĐIỢI DỊ GHỐT QHIẾN đOÊHT / 02 
chúng ta có thể thay đổi được chính chúng ta và soát thông triết vẽ kinh nghiệm của chính bản ? 
WØäinccinlr: thân bạn, và hãy để những kết quả đó hướng dẫn 
bạn đến chân lý. \ 


Ayya Khema, When The lroơn Eagle Flies 






Tư duy thiển định bao gồm tiến trình lâu dài _ 
thanh lọc nội tại để đạt được sự tỉnh thức quán ⁄“ 
chiếu sâu xa về thực tại và vươn tới sự khai phóng 
giải thoát nội tâm. Toàn bộ tiến trình thực tập 
thiển định tư duy đó gắn chặt với lòng mong 
muốn, khát khao được giác ngộ chân lý. Nếu 
không có lòng mong cầu đó thì sự thực tập tư 
duy thiển định chỉ là bề mặt biểu diễn mà thôi. 


INV.L HNIIN AN HJH.L 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 





/ ẢN Ngày 10 tháng Mười Một Ngày 11 tháng Mười Một 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


) š Bạn không thể phủ nhận hay bác bỏ sự phủ định Bạn nên cẩn trọng: đừng phê bình chỉ trích hay Z: 
được. Vậy phải làm sao? chiến đấu chống lại tâm thức, bởi vì suy nghĩ, / 
. cảm thọ hay nghe thấy øì gì đó... cũng là lý đương . 
SHỦ 0SISEDDDESHEPOHHEESINIBPDIIP-BTRUIE Xê nhiên, bình Ản Hội Sío thọ, H hành, \ 
sử thức... năm uẩn vốn sinh sinh, diệt, diệt, vốn là _ 
không. Cái mánh ở đây là bạn không nên bám - 
víu hay bác bỏ hoặc chạy trốn chúng. Hãy mặc v 
kệ chúng và để chúng đến đến, đi đi tự nhiên nhẹ 
nhàng như hư không. 






INVL HNIIN ñN HĐJH.L 


Martine Batchelor, MeditaHion For Life 





¬ 
ED 
' 
z. 
C 
< 
Z 
TL 
m 
>> 
< 


Ngày 12 tháng Mười Một 


/2 Buông xả, không nắm giữ không có nghĩa là bạn 
`: K _ không thèm quan tâm hay mặc kệ người hôn phối 
1 `\_ của mình. Không nắm giữ ở đây có nghĩa là bạn 
. nên khai phóng mình ra khỏi những ý nghĩ sái 
J quấy, lệch lạc về chính bạn và người hôn phối của 


bạn. Nếu bạn làm được như thế, bạn sẽ hiểu và 
tìm thấy tình yêu đích thực, chân chính trong tầm 
tay mình, và tình yêu đó không phải là sự chấp 
thủ. Tình yêu đó không méo mó, không bám víu, 
không nắm giữ, không ích kỷ và không gây đau khổ 
phiền muộn cho bất cứ ai. Tâm thức rỗng rang, tự 
tại, an nhiên đó có đủ khả năng để quan tâm, lưu ý 
đến người khác và cũng để yêu thương người thật 
trong sáng, đơn thuần theo cái nghĩa thánh thiện, 
tinh khiết của Tình Yêu. Nhưng nếu bạn để bất cứ 
một sự chấp thủ, bám víu, tư dục nào hiện diện thì 
những thứ đó sẽ bóp méo và phá vỡ tình yêu thiêng 
liêng trong sáng của bạn ngay. 


Ajahn Sumnedho, The Mind and The Way 


Ngày 13 tháng Mười Một 


Biểu hiện về thực chất mong manh của bầu trời 
là bầu trời có thể hiện ra dưới vô số hình dạng. 
Cũng như thế, bản chất thay đổi không ngừng 
nghỉ của tâm cũng luôn hằng chuyển. 


Adept Godrakpa, In Hermit OƒGo CHƒỮs 


œ 
^ 
œ 
⁄ 
¬ 
< 
r9 
am 
>> 
si 
< 
Ỉ 
\ 
^21 
\ sV⁄7 








“2N. Ngày 14 tháng Mười Một Ngày 1Š tháng Mười Một 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Pp Tâm chính là hạt nhân của Luân Hồi và Niết Bàn. Cuối cùng chúng ta cũng phải nhận định rằng Fe 

Lama Thubten Yeshe, The Bliss oƒ Inner Fire Tn ko _ s ` lei n TH, HẠ Tp / 

cho đời sống chúng ta thêm khó khăn, phiền tạp; . 

bởi vì nhờ đó, chúng ta có dịp để mài đũa bớt đi `. 

“cái Ta” cổng kềnh của mình, và trau giổi thêm _ 
lòng nhẫn nại chịu đựng. 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


Ayya Khema, When The Iron Eagle Flies 








À 


INV.L HNIN AN HJH.L 


Ngày 16 tháng Mười Một 


Nếu bạn có thể tỉnh thức cẩn trọng tất cả hành 
nghiệp tương tác của thân, khẩu, ý mình trong 
mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, bạn có thể điều 
phục chế ngự được nội tâm và càng cẩn thận vô 
vàn hành nghiệp của mình hơn để không làm ai 


_„ đó bị tổn thương. Với sự tỉnh thức cảnh giác cẩn 
< trọng đó, thì ví dụ như bạn có bị mất đi một người 


thân thương nào hay bị mất đi một cái gì quý báu 


\ nhất, bạn cũng sẽ cảm thấy ít bị dao động, tức 
| giận hay khùng điên lên. Bạn thấy đó, sự tỉnh thức 


cẩn trọng trong từng hành nghiệp, trong từng 
suy nghĩ tư duy của mình sẽ giúp bạn khéo léo 
ứng xử đối phó với mọi người xung quanh như 
người chân trần, không giày dép, bước đi thật cẩn 
trọng trên nền đất có nhiều mảnh vỡ thủy tinh; 
chỉ cần một bước sai lệch thôi là chân sẽ bị cứa 
đứt, chảy máu. Điều đó rất quan trọng, nhất là 
khi bạn bị đau, bị mệt, bị đói hay bị cô đơn, phiền 
não, sầu muộn. Một khi bạn bị căng thẳng, từng 
bước từng bước, sự thực tập tỉnh thức này sẽ giúp 
bạn nhớ lại tính khí khó ưa, hay làm tốn thương 
người khác của mình và giúp bạn tránh được 
những hành nghiệp đáng tiếc của thân, khẩu, ý. 


Bhante Henepola Gunaratana, Eight Mindfulness 
Sfeps To [lappiness 


Ngày 17 tháng Mười Một 


Ngay phút giây bừng lên ánh sáng giác ngộ, 


những quan niệm, kinh nghiệm hay tư tưởng... ; 


của người hành giả sẽ hoàn toàn tiêu dung hết. 


Phút giây giác ngộ tuyệt vời đó cũng giống như \ côi 


tình trạng của con búp bê bằng muối nhảy tùm 
xuống biển để xem biển mặn ra sao, biển rộng . 
thế nào... con búp bê đó sẽ tan hòa đi trong biển 
và nhập lại thành một với biển cả mênh mông... 
không còn bóng dáng. 


Chỉ còn là một duy nhất. Nhất Thể viên dung vô 
ngại 


Matthew Flickstein, Journey To The Center 


MẸ. 


/ 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 







_M £ & 
"Ẩ \ Ngày 18 tháng Mười Một Ngày 19 tháng Mười Một š 
| z 


nước lại uống hoài nước muối mặn. người ích kỷ nhất. Tại sao? Bởi vì khi các Ngài 
thực hành hạnh vị tha, các Ngài đã đạt tới hạnh | 
phúc tuyệt đối. 


N=rwa‹- vọng luôn luôn tăng trưởng như người khát Có đôi lúc tôi thấy chư Phật và Bồ Tát là c Ngi GP UN 






Milarepba, Drinking The Mountain Siream 


His Holiness Dalai Lama, lmagine All The People - / 


y 


]NV.L HNIIN AN HĐJH.L 





INV.L HNIIN AN HJH.L 


Ngày 20 tháng Mười Một 


® Phật dạy: “Này, các Tỳ Khưu, khi màn sỉ ám bị 


tiêu diệt và chân trí tuệ sinh khởi trong tâm, thì 
với sự vắng bóng của vô minh và sự sinh khởi của 
chân trí, vị Tỳ Khưu không dính mắc đắm nhiễm 
vào dục lạc, không chấp thủ vào định kiến chủ 
quan, không kẹt vào hình danh sắc tướng, không 
vướng vào hữu ngã hay vô ngã, có hay không, v.v. 
và một khi vị Tỳ Khưu không bị vướng mắc chấp 
thủ hay đắm nhiễm, vị ấy sẽ không bị dao động 
phân tâm bởi một duyên cớ gì và cũng không bị 
sỉ ám vô minh sai sử nữa.” 


Buddha, In The Middle Discourses oƒ The Buddha 


Ngày 21 tháng Mười Một 


Nếu chúng ta có thể thực tập quán chiếu hơi thờ, 
chúng ta có thể quán chiếu được cảm xúc, tư, 


tưởng của mình - có nghĩa là, chúng ta có thể : 


đối diện với niềm vui, hạnh phúc hay đau khổ bất 
hạnh xảy đến trong đời sống chúng ta. Chúng ta - 


cần nên thực tập miên mật đều đặn như vậy cho ; 
đến khi chúng ta cảm nhận được chúng ta hoàn 
toàn điều phục được tình cảm, tâm tư của mình; 
không bị thất tình lục dục chi phối; nếu không 
được như thế, sự tu tập của chúng ta thực ra chưa 
thành tựu kết quả gì. 


Buddhadasa BhikkhUu, Mindfulness With 
Breathing 


/ 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


bền 


\ 
\ 5S⁄7 


/ 
h / 
Í 
Í 






INV.L HNIIN AN HJH.L 





' Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: “Đừng phê phán 


người khác, mà hãy tự phê phán chính mình” 
Những gì ta cho là lỗi của người, nhưng có thể 
thực ra là phản ảnh của chính những phiền 
muộn, đau khổ, sân hận của nội tâm mình. 


Geshe Ngawang Dhargyey, In Advice Frơm A 
Spiritual Friend 


Ngày 23 tháng Mười Một 


Nếu ta đã thực thi tốt tính thần kỷ luật và có 
đây đủ năng lực để tỉnh giác quán chiếu những 
gì đang xảy ra trong nội tâm ta, thì không có lý ' 
do nào ta lại không thể chọn nói những lời nói ` \ 
nhẹ nhàng, dễ nghe... hay làm những hành động ` 
đúng đắn, đàng hoàng để đem lại hạnh phúc cho < 


chính mình và người khác. Cả thế giới có thể “ 


đứng lên chống đối lại ta, nhưng với khả năng 
tự điều phục chế ngự nội tâm đã được triển khai 
toàn mãn, ta có thể quán chiếu và xem mọi người 
đều là thân bằng quyến thuộc với tất cả lòng từ bi 
trung thực, thẳng thắn của ta hơn là cúi đầu gằm 
mặt xuống nhìn mọi người với ánh mắt oán hờn, 
tức giận hoặc sợ hãi. 


Lama Thubten Yeshe, In Wisdom Energy 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 
















._ Ngày 24tháng Mười Một Ngày 25 tháng Mười Một : 
¡ „ÌWgäY 6 gày g : ấ 
N “ 
\_ Trăm ngàn vạn thế giới chỉ là hoa đốm hư không, Phương pháp thiện xảo nhất đối diện với khổ m 
\ ˆ^ ^ ` ` > ` » AZ , v mơ 
Ì mm `. ẽa. ñ352 ở ¬ đau sân hận là bày tỏ lòng biết ơn chúng. Chính < 
, Tâm trí, sắc thân cũng chỉ là ánh trăng chiếu soi ` Hà KG: 
Du cc : lòng tri ơn đó giúp ta học được một bài học quan 
mm trên mặt nước, han. St š : 3 = 
trọng. Thật vô ích xiết bao nếu ta cứ mong muốn ' 
: Một khi mưu mô xảo quyệt, khát vọng tham lam khổ đau biến mất. [ 
2 _ chấm dứt, M4... 1... ..... 
z Không có một cái gì trường cửu vững bền cả. kv#) 
= Ngay phút giây ấy, bình an nội tại xuất hiện, tâm Khổ đau, hạnh phúc cũng thế. Nó tới rồi nó đi, _ 
£ thức khoảng khoát an nhiên. nó đi rồi nó lại tới. Nhưng nếu ta không biết quán /⁄ . 
2 chiếu tu tập, ta sẽ không bao giờ học được bài Í ` 
E Chân Không Diệu Hữu. Nm : X6 it lui) yên 7 
= hệ học mà khổ đau dạy ta: đó là nó sẽ trở lại bất cứ 
Han-Shan 1e-Chỉ”ng, In The Clouds Know Me By lúc nào, và cũng công phá hoành hành nội tâm 


Now ta, đời sống ta y như cũ. 


Nếu ta không tu tập, không tỉnh thức giác ngộ... thì 
khổ đau vẫn hoàn đau khổ, vô minh vẫn hoàn vô 
minh và luân hồi vẫn cứ thế mà luân hồi sinh tử... 


Ayya Khema, When The lron Eagle Flies 


Z7 
số ỳ 


]NV.L HNIIN AN HJH.L 


= 


Ngày 26 tháng Mười Một, 


Một tăng sĩ hỏi: “Pháp môn tuyệt đối của chư 
Phật là gì?” 


Thiền sư Fayan đáp: “Ngươi cũng đã có đó. 


From Zen'S Chinese Heritage 


Ngày 27 tháng Mười Một 


Tâm là nền tảng của tất cả, của giác ngộ cũng như 
của vô minh, ảo giác. 


Kalu Rinpoche, Luminous Mind 


„ 
ớ 
Z 
@ 
S1 
r9 
kh 
2m 
) 
Š 








XE 
À 






-`à. May 28 tháng Mười Một Ngày 29 tháng Mười Một 


Ế IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Hm ồ Muốn thoát khỏi cạm bẫy thì trước hết phải Hãy cư xử với người bằng tâm trạng ban cho, 
nghiên cứu phân tích cạm bẫy; phải tìm hiểu không đòi hỏi nhận lại - thi ân vô cầu báo - và / 
rõ ràng là nó được chế tạo như thế nào, cách sử hãy thực tập làm mọi việc mà không hể khởi tâm , 
dụng ra sao, có những nguy hiểm, bất lợi gì, v.v. muốn được người khen tặng ban thưởng - tác sự `.“ 





sa. : , ỗ XS. . ¬. bất cầu danh. 
Bạn sẽ làm được bằng cách tách rời, chia chẻ mọi 


vật ra từng mảnh một, từng miếng từng miếng. Master Baek, In Polishing The Diamond“ ' `. 
Cạm bẫy dù tinh xảo đến mấy đi chăng nữa cũng 
không thể nào hại được bạn nếu cái cạm bẫy đó 

bị tháo gỡ ra từng mảnh. 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Kết quả ư? Tự Do Tuyệt Đối. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 





IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


N Ngày30 tháng Mười Một Ngày Ö1 tháng Mười Hai 

NZ Phương pháp học có giá trị tuyệt vời nhất không Tiêu diệt cái không hiện hữu thì dễ, nhưng không 1715 
phải là sự ghi nhớ nằm lòng các sự kiện hay con bám víu chấp thủ vào cái hiện hữu thì mới khó / 
số. Nó cũng chẳng phải là để tìm điểm hạng cao làm sao. | 


nhất hay để thu thập khoe khoang những bằng 


\ 
: A Xi ý“ `À⁄ 
7a. no đept Godrakpa, In Hermit Oƒ Go CHIƒS ệ 





INVL HNIINN ñN HĐJH.L 


Học chính là cuộc đời; học chính là dòng sống ñJ 
và dòng sống cuộc đời đó chính là nhịp thở đang 
đập trong trái tim ta. 


Rodney Smith, Lessons Fromn The Dying 





Ngày 02 tháng Mười Hai 


mm Nghỉ ngờ là kẻ thù nguy hiểm xảo quyệt nhất - 


IV.L HNIN AN HJH.L 


nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi thầy bạn, 
nghi khả năng người khác, nghi lời khuyên dạy 
hướng dẫn, nghi cả toàn bộ hệ thống triết lý 
giáo pháp của Phật. Tất cả những sự nghi ngờ đó 
không những gây trở ngại khó khăn mà còn khó 
có thể thực tập thiển định. Chúng ta phải đoạn 
trừ tất cả những phiền não kiết sử nguy hại: phẫn 
hận, phiền não, đố ky, ghen tức, nghi ngờ... đó 
thì may ra mới sống yên ổn và tâm trí được minh 
mẫn sáng suốt để tu tập giải thoát. 


Ayya Khema, Who ls Myself 


Ngày 03 tháng Mười Hai 


Bản thân tôi nghĩ rằng mỗi người tự ai nấy gìn Z 


giữ truyền thống tôn giáo của mình là một sự , 
việc tốt đẹp nhất. 

\ 
Có thể cá nhân bạn cho rằng đường lối tu tập của l 
Phật giáo quả thực có đem lại nhiều kết quả khả - 
quan, hữu ích thiết thực cho đời sống tâm linh “ “, 
mình thì bạn cứ hành trì theo, nhưng hãy nhớlà “ 
sự suy nghĩ đó chỉ là chủ quan của riêng bạn mà 
thôi. Và nếu bạn chắc chắn như vậy thì bạn có 
quyền thay đổi pháp môn tu tập của mình, nhưng 
nếu bạn còn dao động, do dự thì tốt hơn hết bạn 
cứ theo truyền thống tôn giáo cũ của chính bạn, 
không cần phải thay đổi gì cả. 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 













6N Ngày 04 tháng Mười Hai Ngày 05 tháng Mười Hai : 
cư ồ Ta có thể học thuộc lòng hay thuyết giảng vô cùng Ta đã và đang chết trong từng sát na, vậy hãy để =. 
_ xuất sắc về triết lý Tính Không, nhưng nếu trong cho dòng sống tự nhiên biểu lộ qua thân tâm ta. / 
= đời sống hằng ngày, ta gặp một người nào nói một Cuộc đời ta không thể nào xoay trở lại theo cách , 
Ẹ cái gì đó nghịch ý hay thuận ý ta, hoặc phê bình mà bản ngã ta mong muốn, tưởng tượng và đòi ` ‹⁄% 
E chỉ trích ta hay khen ngợi ta vài câu thì lập tức lòng hỏi; nhưng một khi ta chấp nhận và đầu hàng _ 
z ta cảm thấy khoan khoái, bồi hồi xúc động hay sự thật phũ phàng đó, ta sẽ tìm thấy được tự do Z< 21 
5 khó chịu, thích hay không thích, v.v. theo những tuyệt đối, không thể suy lường, như dòng sông '⁄ 
s lời nói ấy thì quả tình ta nên phải tự xét lại sự tu kia đã tìm được con đường nó xuôi chảy về đại 

tập của mình; vì đó là biểu hiện của sự kém tự chủ dương bao la vô tận. 


và không đạt được một hào ly nào của tiến trình 


thực hành Chính Kiến cả. Matthew Flickstein, Swallowing The River Ganges 


Lama Zopa Rinpoche, Door To Safisƒfaction 


Ngày 06 tháng Mười Hai Ngày 07 tháng Mười Hai 









Z⁄Z Trọng tâm của thiển tập Phật giáo là tư duy và Hãy quán chiếu mọi vấn để như là những thử Z 
C K” thiền định. Khi ta có thể thực hành miên mật thách. Hãy nhìn những sự cố bất như ý, tiêu cực > 
` ` được hai tính chất căn bản quan trọng này trong xảy đến với mình như là những cơ hội để ta học m 
| khi thiền tập, ta đã triển khai được khả năng tĩnh hỏi và trưởng thành. Đừng chạy trốn hay tránh né < 
 lự và minh triết để ban rải tình thương và sự hiểu chúng; phải tự phê phán mình đi. Tại sao lại hèn 
biết. nhát thế? Hãy chôn vùi gánh nặng phiền muộn 


cuộc đời đó trong sự tĩnh lặng thánh thiện. Í 


Martin Batchelor, Meditation For Liƒe 
Ta có chuyện gì chăng? Có đau khổ gì không? '_„ 
Có cũng tốt, không có, không sao. Người xưa có _ = 
câu: “Lấy lửa thử vàng” Càng nhiều gian nan thử < / ` 
thách, càng thành công mỹ mãn. Nếu hoa mai '⁄ 
không thấm sương gió lạnh thì đâu phảng phất _ 
được hương thơm. 







INV.L HNIIN AN HJH.L 


Hãy bình tâm, vui vẻ lên, hăng hái lên, can đảm nhấn 
chân sâu vào thử thách để được trui rèn mài giũa, và 
tư duy nghiên tầm, học hỏi kinh nghiệm sống từ đó. 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness Ïn 
Đlain English 






J „ Ngày 08 tháng Mười Hai Ngày 09 tháng Mười Hai 


` À s 
Qua Đêm Dưới Túp Lêu Một Làng Quê Thiền sư Xinghua hỏi một thiền sinh: “Ngươi từ > 
„n.ẽ đâu đến?” z 
/ Gối đầu lên phiến đá, 
Dòng suối róc rách chảy về ao, Thiền sinh trả lời: “Từ một thiền viện xa xôi cheo Z5 
Xuyên qua những rặng tre dây lá. leo nơi góc núi kia” / 


| 
Thiển sư hỏi tiếp: “Vậy ngươi có mang theo tiếng. „ 
Sư Tử nơi đó?” NI 






Đêm dần qua, 

Nhưng khách lữ hành vẫn còn thao thức, 
Lặng lẽ nghe mưa núi Thiển sinh trả lời: “Không, tôi chẳng mang gì cả” /~“ˆ.. 
Âm thẩm đến phủ ướt thôn làng. 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Thiển sư nói: “Vậy ngươi chẳng phải là người nơi 
đó” 
Chia 1ao, In When I Find You Agaim, lt WilI Öe Thiển sinh hét lớn lên một tiếng, 
Tn Mountains 

Thiền sư quơ gậy đập cho một phát. 


Frơm Zew's Chinese Heritage 





Ẵ ẨN Ngày 10 tháng Mười Hai 


| 
HZ Phật tại tâm. 


INV.L HNIN AN HJH.L 


Ayya Khema, Being Nobody, Going Nowhere 


Ngày 11 tháng Mười Hai 


Nếu muốn biết chúng ta sẽ giải thoát đến mức độ 
nào sau khi chúng ta chết, thì hãy nhìn ngay trong 
lúc chúng ta đang sống đây; chúng ta đã được tự 
do giải thoát thế nào? Chúng ta có được thực sự 
tự do giải thoát trong cuộc sống hằng ngày chưa? 
Những giấc mộng ban đêm thế nào? Chúng ta có ' 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


(25/ 


làm chủ được chúng không? Chúng ta có đè nén, . 


ép buộc tư tưởng, ý nghĩ của chúng ta thôi đừng thế 


này, hãy làm cái kia, không nên nghĩ thế này, đừng < 
nên nhớ cái kia... hay không? Những tư tưởng, ý“ ˆ 


nghĩ đó trồi sụt, rối bời, điên đảo sinh khởi trong 
tâm chúng ta ra sao? Nếu chúng ta không thể kiểm 
soát, chế ngự, điều phục được những lượn sóng 
vọng thức đó ngay trong lúc chúng ta đang sống 
đây thì chúng ta cũng dễ biết chúng ta sẽ thế nào 
trên tiến trình chuyển tiếp từ kiếp sống này sang 
kiếp sống khác. 


Padmasatnbhava, Natural Liberafion 









/ ` Ngày 12 tháng Mười Hai Ngày 13 tháng Mười Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


® Sác, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là đau khổ. Nhân Ta sẽ làm gì để giảm bớt được nỗi đau khổ trên Zĩ 
và Duyên sinh khởi ra Sắc cũng là đau khổ. Vì thế giới này? Theo đuổi và tự hỏi hoài câu hỏi ƒ 
Sắc sinh khởi từ khổ đau thì Sắc làm sao có thể là trên sẽ khiến ta phát triển được lòng đại từ bị, đặt . 


hạnh phúc được? trên nền tảng tất cả chúng sinh đều bình đẳng Ñ\ a2 
Buddha, In The Connected Discourses oƒ The b0 hao lôpih noi JEh ec cuc 
› Buddho nhiều việc thiện tốt đẹp hơn để giảm bớt nỗi đau ; 
khổ của mọi người, mọi loài và mang lại hạnh 
phúc cho chúng sinh hơn là cứ ngồi yên thụ động 
tiêu cực cầu nguyện: “Xin cho mọi loài giải thoát 
khổ đau” 


B. Alan Wallace, Tibetan Buddhistm From The 
Ground Up 






INVL HNIINN ñN HJH.L 





Ề 

Ngày 15 tháng Mười Hai ° 

j Yêu thương người không có nghĩa là ta phải quên Khi một hành giả triệt ngộ được cái gì là pháp s 

m4 đi mình. bất thiện và cái gì là cội rễ của những pháp bất Z 


thiện, cái gì là pháp thiện và cái gì là cội rễ của , 


His Holiness Dalai Lama, Imagine All The People những pháp thiện, người đó sẽ buông xã hoàn 


toàn được khuynh hướng tham nhiễm, sẽ tiêu \ W 
diệt được tính xấu ác, sẽ loại trừ được tư tưởng `“ 
tự tôn, tự đại, tự mãn hay ý nghĩ về tự ngã “Ta là, 7 
của ta, cái của ta, sẽ hủy diệt được gốc rễ si ám 
vô minh và sinh khởi lên nhận thức sâu xa về sự 
thật của bốn chân lý: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 





INVL HNIINN ñN HJH.L 


Qua sự triệt ngộ chân lý đó, hành giả sẽ đạt đến 
chính kiến, chính tư duy, tin tưởng hoàn toàn 
vào giáo pháp, và đạt đến thân chứng Niết Bàn. 


Buddha, In The Middle Length Discourses oƒ The 
Buddha 


Ngày 17 tháng Mười Hai 


Thiên đòi hỏi một khối óc thực tế, một tỉnh thần 
dám nghĩ dám làm. Dĩ nhiên là mọi việc sẽ dễ 
J dàng hơn khi chỉ ngồi chơi xơi nước và xem ti- 
vi. Vậy thì tại sao phải phiên phức? Tại sao lại 
phí phạm hết thời giờ và năng lực khi ta có thể 
hưởng thụ khoái lạc tùy theo sở nguyện? Tại sao? 
Giản dị lắm. Bởi vì bạn là một con người trần tục. 
Và cũng bởi vì lý do giản đị bạn là một con người 
trần tục, nên bạn cũng nhận ra được chính bản 
thân bạn là người thừa tự những đức tính không [ 
Rodney Smith, Lessons Frơm The Dying bao giờ thấy thỏa mãn với đời, những đức tính , 
mà không dễ gì tống khứ. Bạn có thể lấp liếm nó ` 
trên vùng ý thức trong một thời gian. Bạn có thể - 
phỉnh phờ chính mình hết giờ này qua giờ khác, “ ‹ 
nhưng rồi nó lại luôn luôn trở lại - thường là vào 
những lúc bạn hoàn toàn không có một mảy may 
trông mong gì đến nó. Đánh đùng một cái, như 
trên trời xanh rơi xuống, bạn ngồi trộc dậy, xem 
xét tình hình, và thấu rõ tình cảnh thực tế của 
bạn trong cuộc đời. 





/ V Ngày 16 tháng Mười Hai 


G3 
S®S 
Œ\ 
sa 
= 
>> 
>> 
< 
r9 
r_ 
mm 
r9 
< 


Z Tình yêu vốn hiện hữu hiển nhiên trong lòng 
người như đất trời, không khí vậy. 






IV.L HNIIN AN HJH.L 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 






NRÀ 
5S 


` Ngày 18 tháng Mười Hai Ngày 19 tháng Mười Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


Ồ Cái này sinh nên cái kia sinh, Một khi ta khai triển được tâm Bồ Đề rồi thì tất 
Cái này diệt nên cái kia diệt, cả mọi sự trên đời này đều đáng yêu đáng sống và / 
Cái này có nên cái kia có, tỏa ngát hương thơm trong lành tinh khiết. | 


l@ #,s* % kh ^ ^ ,s* ki kh ^ ` l \ 
3 2N 220000000020100666 2 Lama Thubten Yeshe, Introduction To Tantra 
Sinh sinh, diệt diệt, thay đổi xoay chuyển vô 
thường, như áng mây cô đơn kia bồng bềnh vô 

định, không một nơi chốn dừng chân. 





INVL HNIIN ñN HJH.L 


Chia 1ao, In When I Find You Again, lt WilI Be 
In Mountarns 


¬ 
ED 
' 
z. 
C 
< 
Z 
TL 
lec| 
m>› 
< 





| 
j 


- Đức Phật nói: “Nhà ngươi chưa biết thực hành gì cả” 


Ngày 20 tháng Mười Hai 


7 ⁄ Đức Phật hỏi một đệ tử của Ngài: “Thời gian sống 


À 
À 
\ 
\ 
| 


_ Vị đệ tử ấy trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, trong vài ngày” 


của một đời người được bao lâu?” 


Ngài lại hỏi câu hỏi ấy với một đệ tử khác: “Ihời 
gian sống của một đời người được bao lâu?” 


Đệ tử thứ hai trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, trong 
khoảng hai bữa ăn.” 


Đức Phật nói: “Ngươi cũng chưa thực tập gì cả.” 
Ngài lại hỏi câu hỏi ấy với một đệ tử khác: “Ihời 
gian sống của một đời người được bao lâu?” 


Đệ tử thứ ba trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, trong 
một hơi thở” 


Đức Phật gật đầu: “Ngươi đã thực hành giáo pháp.” 
Jae Woong Kim, Polishing The Diamond 


Ngày 21 tháng Mười Hai 


Tình Yêu vô điều kiện hay Vô Duyên Từ là một 
thành ngữ nói về tình yêu không đặt trên cơ sở 
những cảm thọ ưa thích, thuận ý. Vô Duyên Từ 
là một tình yêu chân thật, một lòng từ bi không 
giới hạn, không phân biệt. 


tâm vô điều kiện như thế, sẽ cảm nhận được sự 


bị IA đYHd AVÐĐN S9£ 


/ 


Ai đã có cơ duyên gặp được một người có từ , 


hiện hữu của tâm từ đó qua ngôn ngữ hành vi \ +? 


của người thể hiện. Và người thực hành được _ 
Vô Duyên Từ chính là người đáng yêu, đáng quý / 


nhất, giống như một bông hoa tỏa ngát hương 
thơm đi khắp mọi nơi, đến khắp mọi người mà 
không một chút phân biệt so sánh giá trị người 
này, địa vị người kia, v.v. 


Không phân biệt, không so sánh, chỉ một tình 
thương bình đẳng ban rải cho tất cả mọi loài như 
nhau. 


Matthew Flickstein, Journey To The Center 









`\ Ngày22 tháng Mười Hai Ngày 23 tháng Mười Hai 


IA đYHd AVÐĐN S9£ 


TA Ánh trăng lung linh tỏa sáng trên cao Nếu chúng ta đã nói ra một điều gì hay đã làm /"ñu 
một hành động gì trong ngày và rồi sau đó chúng / 






1 Và âm thanh rì rào của rặng tùng xanh kia, ng hs ... 3 ¬ 
= nhưng ta phải hối hận thì chúng ta đã thiếu sự cân nhắc . 
” £ ^Z ¬< ~ 3 Ấ ` ^ ` Z ^“, £ .À * ^ \ ^ 
Ẹ Chúng ta vốn biết rõ, chẳng lạ lẫm gì. thận trọng và đánh mất chính niệm rồi. Không `... 
E `. ˆ ốc. thể đổ lỗi cho một ai hết; không thể đổ lỗi cho _ 
s Thiền trí và ảo giác nêu ra, HA ung: : n1. nhổ Sất SỔ 
£ một cái gì hết. Chúng ta phải thừa nhận và chấp /.-. . 
- Để phân biệt ai là bậc minh triết, ai là kẻ ngu ngơ. nhận đó là lỗi của chính mình. ` 
* 

Hãy trở về đi, nơi vô niệm, vô cầu, vô nguyện, vô Ayya Khema, Be An Island 

tâm! 


Làm sao tôi có thể nói cho bạn biết? 
Vô ngôn, vô tận ý. 
Han- Shan Te - Ch”ing, In The Clouds Should 
Know Me By Now 





IV.L HNIN AN HJH.L 


Z (Bản tính) chủ động điều khiển tình hình thừa 


/ Về Ngày 24 tháng Mười Hai 


nhận quan điểm chủ nghĩa cá nhân và tính tự phụ 
tự mãn. Bản tính này cho rằng có một thế lực vượt 
ra ngoài kinh nghiệm xác minh. Nhu cầu muốn 
làm chủ tình hình tạo nên khoảng cách giữa ta và 
người, và ta nếm mùi đơn độc vô cùng, vì thiếu 
vắng sự giao kết cũng như mối tương quan được 
hiến dâng trong tình thân thuộc. Ta làm tắc nghẽn 
sự thông thương ở tâm hồn. 


Rodney Smith, Lessons Fromn The Dying 


Ngày 25 tháng Mười Hai 


Chân Lý giống như viên ngọc ma ni vô giá mà 


tương xứng và cũng không thể so sánh được. 


Một khi chất cặn dơ cáu bẩn bị cạo dần mòn đi ` .⁄ 


do công phu thiển định - từng lớp từng lớp cấu 


uế, thời gian hành thiền này miên mật đến thời / 


gian hành thiển khác - dân dân bị tước bỏ đi 
từng lớp một như ta tước vỏ củ hành - cuối cùng 
viên ngọc chói sáng rực rỡ lạ thường. Và ta sẽ 
cảm nhận được tận cùng tâm khảm hạnh phúc 
Tự Do tuyệt đối của bầu trời chân lý tối thượng 
như thị - Vương Quốc Thiên Đường. 


1om Chetwynd, Zen And The Kingdom Oƒ 
Heaven 


= 


những viên kim cương quý báu nhất khác không / 


h 
1/ 

/ 

Ỉ 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 








N 





/ ` Ngày 26 tháng Mười Hai Ngày 27 tháng Mười Hai 


IA đYHd AVYÐĐN S9£ 


® Điều kiện tiên yếu để vượt bậc thường tình chính Tất cả những gì bạn nghĩ đều lưu xuất tự trong Z 
là giúp đỡ người khác vô điểu kiện. Chẳng lẽ khi tâm của bạn. Nếu bạn nghĩ đó là một nan đề thì / 
ta muốn rửa sạch mặt lại đi chùi tấm gương trước nan đề đó phát xuất từ trong tâm trí bạn; nếu bạn . 


~ z é .A . ` .A . 2 \ â 
hay sao? nghĩ đó là niềm vui, an lạc thì niềm an lạc vui vẻ `. .⁄, 
đó cũng phát xuất từ trong tâm trí bạn mà ra. 





Sakya Pandita, In Ordinary Wisdomn : : 
Hạnh phúc hay đau khổ đều sinh khởi tự tâm,“ ...._ 
không phải từ bên ngoài. 


INVL HNIINN ñN HJH.L 


Lama Zopa Rinpoche, Transformation Problems 
lnio Happiness 





/ ẠN Ngày 28 tháng Mười Hai Ngày 29 tháng Mười Hai 


® Đức Phật so sánh giận dữ giống như là ta cầm Khi bạn gặp phải rắc rối hay một giai đoạn khó 


Ễ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 









, than lửa cháy hừng hực trong lòng bàn tay trần khăn nào đó, đừng vội nản chí, buồn bã hay thất / 

R trụi của mình và quăng ném vào kẻ thù. Nhưng vọng. Hãy bình tâm lại, quán chiếu những khó . 

Ẹ ai sẽ là người bị bỏng trước nhất? Dĩ nhiên là kẻ khăn rắc rối đó, chiêm nghiệm từng ngõ ngách, \ Ÿ 
h cầm cục than lửa trong tay rồi - kẻ đang lên cơn nguyên nhân, hiện tượng của vấn đề đó một cách _ 

z giận dữ, sân hận kia. Có thể chưa chắc chúng ta thấu đáo, thông suốt, trí tuệ, và sau khi đã chiêm / 7Í 
= đã quăng trúng vào đối tượng giận tức của mình, nghiệm thấu đáo rồi, hãy tìm cách tháo gỡ mấu ˆ 
ö bởi vì nếu người đó thông minh, sáng suốt, có tu chốt vấn đề đó để giải quyết khó khăn rắc rối. 


tập thì họ sẽ không bị hề hấn øì, vẫn an nhiên tỉnh 
bơ - nhưng chúng ta sẽ là người bị thương nặng, 
bị phỏng tay trước đấy, các bạn ạ. 


Ayya Khema, When The lron Eagle Flies 


Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness In 
Đlain English 






` Ngày 30 tháng Mười Hai Ngày 31 tháng Mười Hai 


80 - Thiển sư Shouchu hỏi một thiền sinh: “Mỗi ngày Một trăm ngàn con voi, 
ông đọc được bao nhiêu kinh?” 


Ễ IA đYHd AVYÐĐN S9£ 





: Một trăm ngàn con ngựa, 

đ Thiển sinh trả lời: “Có khi con đọc bảy, tám bộ ¬ _. ` 

: — 1. ng Một trăm ngàn cỗ xe lừa, 

< kinh, có khi mười. 

Š _. " `. : Cũng không đáng giá được một phần mười sáu - 

£ Thiền sư Shouchu nói: “Ä, như vậy là ông không ỗ 68H 6 PHẾt HH Z2 
s thể đọc kinh văn rồi” Của một bước chân tiến thẳng về chân lý tối 
< 

" thượng. 


Thiển sinh hỏi lại: “Vậy còn Thầy, Thầy đọc được 
bao nhiêu bộ trong một ngày?” Buddha, In The Connected Discourses oƒ The 


Thiển sư Shouchu trả lời: “Ta ấy à? Mỗi ngày ta Buddha 


chỉ đọc có một chữ mà thôi. 


Frơm Zen'S Chinese Herilage 


Phương danh quý Phật tử phát tâm ấn tống 


Montreal, Canada: 

Đạo hữu Nguyễn Ngọc Bích, pháp danh Trí Bảo 
Đạo hữu Trí Dũng (Tiến) và Nguyên Trí (Huệ) 
Virginia, USA: 

Đạo hữu Lê Tuyết Hạnh, pháp danh Diệu Đạo 
Đạo hữu Tịnh Trí 

Chúng con ấn tống kinh sách để hồi hướng Trang nghiêm 
thế giới Tịnh độ và khắp pháp giới chúng sinh cũng như 
những oan gia trái chủ của chúng con từ vô lượng kiếp 
quá khứ đến nay đêu được vãng sanh về cảnh giới Cực 
lạc của Phật A-di-đà 


Nguyện xin hổi hướng chút công đức lành này lên các bậc 
đại đức ân sư, phụ mẫu, cửu huyễn thất tổ, thân nhân 
quyến thuộc quá khứ hiện tại và tất cả ân nhâm, các Phật 
tử, các vị đồng ta pháp môn Tịnh độ đêu cùng có thắng 
duyên tu trì niệm Phật, cùng ngộ Chân Thường và cùng 
trụ Liên Hoa thượng phẩm. 


Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật 


365 Ngày pháp vị 
Thích Nữ Minh Tâm /ên địch 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ TP.HCM 
88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - TP.HCM 
ĐT: (08) 38216009 - 39142419 
Fax: (08) 39142890 
Email: nxbvanhoavannghe@yahoo.com.vn 
Website: nxbvanhoavannghe.org.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Huỳnh Thị Xuân Hạnh 
Biên Tập: Kim Phước 
Sửa bản in: Bảo Bảo 
Trình bày, bìa: Phương Niệm 
Liên kết xuất bản: Công ty TNÑNHH Pháp Uyển 





In lần thứ nhất. Số lượng: 1000 cuốn, Khổ 13.5x20.5 em 
Tại: Công ty TNHH Pháp Uyễn 

Số đăng ký KHXB: 919-2013/CXB/15-53/VHVN 
Quyết định xuất bản số: 288/QĐÐ-NXBVHVN 

Ngày 12 tháng 09 năm 2013 

In xong và nộp lưu chiều Quý IV năm 2013 


